Page I oƒ 39 


Sharing Ven. MahäsI Sayädaw?s Abroad Dhamma Talks 
100 Quenfions are created by Tharmanaykyaw Sayãädaw 
Europe Retreat 2023, May-June 
Chia sẻ “Pháp thoại tại hải ngoại” của Thiền Sư Mahãsĩ Sayadaw 
100 Vấn Đáp được biên soạn bởi Thiền Sư Tharmanaykyaw Sayãdaw 
dành cho Chương trình tu tập tại châu Âu, tháng 5-6 năm 2023 


The Way to Happiness 


Q.001 - Everyone wanfs to be happy, but what must one do and how should one live to be happy? 


-  Everyone should know this much. Because of his great compassion, the Buddha taught us about 
this “Way to Happiness.ˆ Happiness 1s of two kinds: happiness 1n this very life, and happiness 1n 
the future lives. Happiness In this life can be gained by four accomplishments (sưmpađ4), namely: 
u†thanasampada, ãrakkhasampada, kalyanamiftatä and samajivia. 


Q.001 - Mọi người đêu muốn được hạnh phúc, nhưng đề đạt được hạnh phúc, ta cần làm gì và phải sống 
nhự thê nào? 


e - Mọi người nên biết điều này. Với tâm từ rộng lớn, Đức Phật đã dạy chúng ta về “Con đường đến 
Hạnh phúc". Hạnh phúc có hai loại: hạnh phúc ngay trong kiếp sông này và hạnh phúc trong các 
kiếp sau. Hạnh phúc trong cuộc sống này có thê có được nhờ bốn thành tựu (sampadä), đó là: 
u{thanasampada, ãrakkhasampada, kalyãnamittatfä và samajivia. 


Q.002 - What does u†thãnasampada mean? 


- _ Utthãnasampada means alertness or diligence In one”s work. In whatever work that you do, 
whether It 1s agrIculture, commerce or educafion, you should apply your skill, and work diligently. 
If you do so, you wIll earn what you deserve, which 1s obviIous. 


Q.002 — U/hãnasampada nghĩa là gì? 


Utthanasampada có nghĩa là sự tỉnh thức hoặc cân cù trong công việc của mình. Trong bât cứ công việc nào 
bạn làm, dù đó là nông nghiệp, thương mại hay giáo dục, bạn phải dùng tài năng của mình và làm việc cân 
cù. Nêu bạn làm như vậy, bạn sẽ nhận được những gì bạn đáng nhận, và điêu này thật là rõ ràng. 


Q.003 - What does Arakkhasampadä mean? 


-  Arakkhasampadä means wariness or watchfulness so that your worldly possessions may not be 
lost. Thịs too 1s clear. 


Q.003 — 4rakkhasampadaä có nghĩa là gì? 


Arakkhasampadaä có nghĩa là sự cảnh giác hoặc sự đề mắt đề tài sản thê gian của bạn không bị mât đi. Điêu 
này cũng rõ ràng. 


Q.004 - What does Kalyanamiftatãä mean? 


-  Kalyanamiiíafa means association with good friends, who can help you work for your well-being. 
To get sụch good friends, 1t 1s Iimportant that your dealings with people be motivated by good-wIll 
(mef/4). According to the Buddha, a good friend should be one who has the virtues of faith 


Page 2 oƒ 39 


(saddhđ), morality (s714), generosity (cãga) and wisdom (øañnđ). If a friend 1s lacking in faith, your 
faith can faIl. If a friend 1s lacking in morality, your morality can faIl. If a friend 1s lacking 1n 
øenerosIty or wisdom, you too may lack them. 


Q.004 — Kalyanamifiatfa có nghĩa là gì? 


Kalyanamifiafa có nghĩa là giao thiệp với những người bạn tốt, những người có thể giúp bạn tạo ra sự tốt 
đẹp cho mình. Để có được những người bạn tốt như vậy, điều quan trọng là mối quan hệ của bạn với mọi 
người phải dựa trên tâm từ (mi). Theo Đức Phật, người bạn tôt là người có đức tính của niềm tin 
(saddha), đạo đức (si/4), sự rộng lượng (cãga) và trí tuệ (oaññ4). Nếu một người bạn thiếu lòng tin, lòng tin 
của bạn cũng có thể bị hư hại. Nếu người bạn thiếu đạo đức, đạo đức của chính bạn cũng có thê suy giảm. 
Nếu một người bạn thiếu lòng rộng lượng hoặc trí tuệ, bạn cũng có thê thiếu chúng. 


Q.005 - What does Samajivitã mean? 


-_Sđ7n4/ivifa means to live within your means. You should spend less than your income, not more. If 
possible, you should set aside a quarter of your Iincome and spend only three-quarters. There are 
many examples of people who became wealthy by living within their means. There are similar 
examples of people who became rich by cultivating the other . Therefore, to be 
happy and prosperous one should try to fulfil these 


Q.005 — Samajivitä có nghĩa là gì? 


Samajivitã có nghĩa là sống trong khả năng của bạn. Bạn nên tiêu ít hơn thu nhập của mình, không nhiều 
hơn. Nếu có thể, bạn nên dành một phần tư thu nhập và chỉ tiêu ba phần tư. Có nhiều ví dụ về những người 
đã trở nên giàu có bằng cách sống. trong khả năng của họ. Cũng có những ví dụ tương tự về những người đã 
trở nên giàu có bằng cách phát triển những thành tựu khác. Do đó, để hạnh phúc và thịnh vượng, bạn nên cố 
gắng thực hiện những thành tựu này. 


Q.006 - Is 11 more témportant to be happy In one s ƒuture lives than tt is to be happy Just in this liƒe ? 


- However, It 1s more Important to be happy 1n one”s future lives than 1t 1s to be happy Just in this 
life, so the Buddha taught us four further accomplishments. They are: accomplishment In faith 
(saddhãsampad2), accomplishment in morality (Si⁄zsampada”), accomplishment in øenerosity 
(cãgasampađa) and accomplishment in wIsdom (0aññãsampad3). 


Q.006 -Hạnh phúc trong các kiếp sau của mình có quan trọng hơn là hạnh phúc trong kiếp sống này không? 


Tuy nhiên, quan trọng hơn là hạnh phúc trong kiếp sau của chúng ta hơn là chỉ hạnh phúc trong kiếp này, vì 
vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta bốn thành tựu khác. Chúng là: thành tựu trong lòng tin 
(saddhaãsampada), thành tựu trong đạo đức (s?7asampad2), thành tựu trong lòng rộng lượng (cãgasampađa) 
và thành tựu trong trí tuệ (oaññasampada). 


Q.007 - What does saddhãsampadäa mean? 


- _ Ofthese four, saddhaãsampadäa means to have faith in what one should have faith in. 
Q.007 — saddhasampadaä có nghĩa là gì? 


Trong số bốn thành tựu này, szđdhãsampadä có nghĩa là có lòng tin vào những điều mà ta nên tin. 


@.006 - What should one have ƒatth in? 


-_ One should have faith In the true Buddha, the true Dhamma, the true Sangha and In the law of 


L Sïlasampadä fem. attainment of virtue; moral success; being accomplished in ethical conduct [s4 + sampadZ] v 


Page 3 oƒ 39 
kamma and 1ts efects. 
Q.008 - Ta nên tin vào đâu? 


Ta nên tin vào chân Phật, chân Pháp, chân Tăng và vào luật của nghiệp và hậu quả của nghiệp hay nghiệp 
báo. 


@.009 - What does araharn mean ? 
- _ Araham means one who 1s purified of all defilements such as greed, hatred, delusion and so forth. 
Q.009 — Araham có nghĩa là gì? 


Araham có nghĩa là người đã được thanh lọc hoàn toàn khỏi tât cả các phiên não như tham, sân, sĩ vv... 


Q.010 - What does Sammasambuddha mean? 
- _ Sgmmasambuddha means one who knows the four truths by his own knowledge. 
Q.010— Sammasambuddha có nghĩa là gì? 


Sammäsambuddha có nghĩa là người hiểu biết bốn chân đề bằng kiến thức của riêng mình. 


Q.011 - What ¡s Faith in the law oƒ kamma and is effects 2 


-  Faith In the law oŸ kamưmna and 1ts effects, believing that unwholesome actions bring unpleasant 
results and that wholesome actions bring pleasant results, 1s also well-placed faith or 
saddhasampadaä. 


-._Fo have faith in kazna and 1ts effects 1s essential. If one does not believe in kamma, but wrongly 
believes that someone such as an Almighty BeiIng wIll save us, or 1s responsible for the good and 
bad results that we get, then one wIll not do good deeds and wIll do mostly bad deeds 1nstead. If 
one has not done øgood deeds, one w1Ïll not enJoy happiness, but wIll meet only suffering, which 1s 
the result of bad deeds. It 1s Just like someone who has to suffer illness after eating rotten or 
unsurfable food Instead of fresh or suitable food. 


Q.011 — Niềm tin vào Nghiệp và hậu quả của Nghiệp là gì? 


Niềm tin vào luật của nghiệp và hậu quả của nó là tin rằng hành động bất thiện đem lại kết quả khó chịu và 
răng hành động thiện đem lại kêt quả dê chịu, cũng là niêm tin đặt đúng chỗ hay saddhaãsampada. 


Tin vào nghiệp và hậu quả của nó là điều cần thiết. Nếu ai không tin vào nghiệp, mà sai lầm tin rằng một 
Đắng Tối Cao nào đó sẽ cứu chúng ta hoặc chịu trách nhiệm cho kết quả tốt và xấu mà chúng ta nhận được, 
thì người đó sẽ không làm việc thiện mà thay vào đó làm nhiều việc ác hơn. Nếu ta không làm việc thiện, ta 
sẽ không được hưởng hạnh phúc, mà chỉ gặp gỡ khổ đau, đó là kết quả của những việc ác. Điều đó giống 
như người nào phải chịu đựng bệnh tật sau khi ăn thức ăn hỏng hoặc không thích hợp thay vì thức ăn tươi 
và thích hợp. 


- In the days of the Buddha there was a rich Bà la môn called Todeyya living at SãvatthT who was 
the kingˆs adviser. He had fabulous wealth, but did not g1ve anything to anyone, and told others, “If 
you gøive, you lose what you have, so do not ø1ve anything.” He died greatly attached to his wealth 
and was reborn as a dog 1n his own house. 


- _ One day the Buddha came to that house on hIs round for alms because he wanted to teach the true 
Dhamma to the young man Subha, the son of Todeyya. The dog that was formerly Todeyya came 
running out and barked at the Buddha. The Buddha spoke to the dog, “Hey Todeyya, you showed 
disrespect to me In your former birth, so now you have become a dog. Now you are barking at me 


Page 4 øƒ 39 


and will be reborn in Avĩci hell for this bad action.” On hearing this the dog thought, ““This recluse 
Gotama knows me.” Feeling very 1lÏ at ease he went to the kitchen and lay down to sleep In the 
ashes there. As he was the young Brahmins pet, he used to sleep 1n his own comfortable bed. 
When the young man Subha saw him sleeping 1n the ashes, he asked his servants why, and was told 
what had happened. 


-_ Young Subha thought to himself, “According to the Bà la môn religion my father should have been 
reborn as a Brahmä, but the recluse Gotama called the dog “Fodeyya.” Thus he 1s saying that my 
father has been reborn as a dog. He Just says whatever he likes.” Thus he was deeply offended and 
came to the Buddha to accuse him of speaking a falsehood. He asked the Buddha what he had said 
to Todeyya the dog and the Buddha told him. Then to arouse faith in the young man the Buddha 
asked him, “Is there any wealth that your father didn”t reveal before he died?” 


-. The young man replied that four hundred thousand was mIssing. 


- _ The Buddha said to him, “Feed the dog well, and before he falls asleep ask him where the treasure 
1s; he wIll reveal everything.” 


- So Subha thought, “If what the recluse Gotama says turns out to be true, I wIll find the treasure; 1f 
1 1s wrong then I can accuse him of a falsehood.” So he fed the dog and asked him about the 
treasure. The dog led him to the buried treasure. Ôn recovering his wealth, Subha thought to 
himself, “ “he recluse Gotama knows the secrets hidden to us by death. He 1s indeed the Buddha 
who knows all things.” So he began to have faith in the Buddha. Later he came to the Buddha with 
fourteen difficult questions. 


Q.012 - Sự thật về chuyện này là gì? 


Vào thời của Đức Phật có một người Bà la môn giàu có tên Todeyya sống tại Sãvatthï và là cô vấn của 
vua. Ông ta sở hữu một tài sản to lớn, nhưng không cho ai cái gì và nói với người khác rằng: “Nếu bạn 
cho đi, bạn sẽ mắt những gì bạn có, vì vậy đừng cho cái gì cả.” Ông ta qua đời nhưng vẫn quá dính mắc 
với tài sản của mình nên tái sinh thành một con chó trong ngôi nhà của mình. 


Một ngày nọ, Đức Phật đến ngôi nhà đó để xin ăn, vì Ngài muốn truyền dạy Chân lý thật cho chàng trai 
trẻ Subha, con trai của Todeyya. Con chó trước đây là Todeyya chạy ra và sủa Đức Phật. Đức Phật nói 
với con chó: “Ở kiếp trước, Todeyya, bạn đã không tôn trọng tôi, vì vậy giờ bạn đã trở thành con chó. 
Bây giờ bạn đang sủa tôi và sẽ được tái sinh vào địa ngục AvTci vì hành động xâu này.” Nghe điều này, 
con chó nghĩ, “Nhà tu này Gotama biết về tôi.” Cảm thấy khó chịuj, nó đi vào nhà bếp và nằm xuống 
ngủ trên đồng tro tàn. Bởi vì nó là thú cưng của người Bà la môn trẻ, nó thường ngủ trên giường thoải 
mái nên khi chàng trai trẻ Subha thấy nó ngủ trên tro tàn, anh ta hỏi nhân viên vì sao và được kề lại về 
chuyện đã xảy ra. 


Subha tự nghĩ, “Theo tôn giáo Bà La Môn, cha tôi phải được tái sinh thành một vị Phạm thiên, nhưng tu 
sĩ Gotama gọi con chó là “Todeyya”. Như vậy Ngài đang nói rằng cha tôi đã tái sinh thành một con chó. 
Ngài chỉ nói những gì Ngài muốn.” Vì vậy, anh ta cảm thấy bị tôn thương và đến gặp Đức Phật đề cáo 
buộc Ngài nói đối. Anh ta hỏi Đức Phật đã nói gì với con chó Todeyya và Đức Phật kế cho anh ta nghe. 
Sau đó, để khơi dậy lòng tin của chàng trai trẻ, Đức Phật hỏi anh ta, “Có kho báu nào mà cha anh không 
tiết lộ trước khi qua đời không?” 


Chàng trai trả lời rằng thiếu đi bốn trăm ngàn. 


Đức Phật nói với anh ta, “Hãy cho con chó ăn ngon, và trước khi nó thiệp ngủ, hãy hỏi nó nơi kho báu ở 
ật nói với anh ta, “Hãy 
đâu; nó sẽ tiệt lộ tât cả.” 


Vì vậy, Subha nghĩ, “Nếu những gì mà nhà tu Gotama nói đúng, tôi sẽ tìm thấy kho báu; nếu sai, tôi có 
thê cáo buộc Ngài nói dôi.” Vì vậy, anh ta cho con chó ngon và hỏi nó vê kho báu. Con chó dân anh ta 
đên kho báu được chôn giâu. Khi lây lại tài sản, Subha tự nghĩ, “Nhà tu Gotama biệt những bí mật bị 


Page 5 oƒ 39 


che giấu khỏi chúng ta bởi cái chết. Ngài thực sự là một vị Phật biết mọi điều.” Vì vậy, anh ta bắt đầu 
niêm tin nơi Đức Phật. Sau đó, anh ta đên gặp Đức Phật và hỏi mười bôn câu hỏi khó khăn. 


Q@.013 - What are his questions, in brieƒ? 


- _ His questlons, In brief, were as follows: “Why 1s 1t that anong human beings, some live a short life 
while others live long; some have poor health while others are healthy; some are ugly while others 
are pleasing to look at; some are friendless while others have many friends; some are poor while 
others are rich; some are low-born while others are of noble birth; and some are Ignorant while 
others are 1ntelligent? What Is 1t that divides them Into these hiph and low states?” 


Q013: Các câu hỏi của anh ta, tóm gọn lại là gì? 


Câu hỏi của anh ta, tóm gọn, như sau: “Tại sao trong chúng sanh, có người sống ngắn ngủi có người sống 
lâu; có người kém sức khỏe có người khỏe mạnh; có người xấu xí, có người khác đáng yêu; có người không 
có bạn bè, có người nhiều bạn; có người nghèo có người giàu; có người sinh ra thấp hèn, có người sinh ra 
trong cao sang ; và có người đần độn, có người thông minh? Điều gì đã phân chia họ thành những hoàn 
cảnh 


cao thâp này?” 


Q.014 - How did The Buddha reply? 


- _ The Buddha replied, “Young man, beings are owners of their deeds, heirs to theIr deeds, thelr 
deeds are the womb that bears them, their deeds are their relatIves and thetr refuge. TheIr deeds 
divide them Into hiph and low states.” 


Q014: Đức Phật trả lời như thế nào? 
Đức Phật trả lời, “Chàng trai trẻ, chúng sinh là chủ nhân của hành động của họ, kế thừa từ hành động của 


họ, hành động của họ là tử cung sinh họ, hành động của họ là người thân và nơi trú ấn của họ. Hành động 
của họ chia cắt họ thành những trạng thái cao thâp.” 


@.015 - What is a full statement on the law oƒ kamma? 
- “The young man Subha did not understand this brief statement so he asked the Buddha to explann 1t 
mơre fully. 
Short and Long Lives 
" la man or women kIlls a living being, because of this deed of killing, he or she wIll 
be reborn In a state of suffering — in hell. If born as a man or women again, he or 


she wIll live a short life. One who abstains from killing wIll be reborn 1n heaven. lf 
born as a human being, one wIÏll live a long time. 


SIckness and Health 


" One who harms others wIÏll arise in a state of suffering. If born as a human being, 
one wIll have many diseases. If one does not harm living beings, one will be reborn 
1n heaven. If born as a human being, one w1ll enJoy øgood health. 


Ugliness and Beauty 


" One who is full of anger will be reborn In a state of suffering. If born as a human 
being, one wIll be ugly. If one controls one”s anger and shows forbearance, one wIÏll 
be reborn 1n heaven. If born as a human being one wIll be good-looking. 


Having Few or Many Friends 


Page 6 øƒ 39 


"m. lfone envies the good fortune of others, one will be reborn 1n a state of suffering. If 
born as a human being, one wI1ll be friendless. If one reJoIces at the success Of 
others, one wIll be reborn In heaven. If born as a human beiIng, one wIll have many 
f{riends. 


Poverty and Wealth 


" lfone does not gIve and discourages others from gIving, one wIll be reborn 1n a state 
Of suffering. If born as a human being, one will be poor. If one gives to others, one 
wWIll be reborn 1n heaven. If one 1s born as a human being, one will be wealthy. 


Low BIrth and Noble Birth 


"lí, being proud, one does not show respect to those who deserve 1t, one wIll be 
reborn In a state of suffering. If born as a human being one will be low born. If one 
pAys respect to others, one wIll be reborn 1n heaven. If born as a human being, one 
wIll have a noble birth. 


Foolishness and W1isdom 


" Jfone never asks what 1s wholesome and what 1s unwholesome, one w1ll be reborn 
1n a state of sufering. If born as a human being, one will be foolish. 


Q015: Giải thích đầy đủ về đạo luật nhân quả là gì? 


Chàng tai trẻ không hiểu câu trả lời văn tắt của Đức Phật nên cậu thỉnh cầu Đức Phật giải thích cặn kẽ 
hơn. 


Cuộc sống ngắn và dài: Nếu một người đàn ông hoặc người phụ nữ giết một chúng sinh, vì hành động 
giết hại này, họ sẽ được tái sinh trong khổ cảnh - trong địa ngục. Nếu họ sinh ra làm người, họ sẽ có 
một cuộc sông ngăn. Người tránh giết hại sinh vật sẽ được tái sinh ở thiên đường. Nếu sinh ra làm 
người, họ sẽ được sông lâu. 


Bệnh tật và Sức khỏe: Người gây hại cho kẻ khác sẽ tái sanh trong khổ cảnh. Nếu sinh ra làm người, 
họ sẽ mắc nhiêu bệnh tật. Nêu ai không gây hại cho chúng sanh khác, họ sẽ tái sinh ở thiên đường. Nêu 
sinh ra làm người, họ sẽ có sức khỏe tôt. 


Xấu xí và Đẹp đế: Người đầy oán hận sẽ tái sinh vào khổ cảnh. Nếu sinh ra làm người, họ sẽ bị xâu xí. 
Nếu ai kiềm chế được sự tức giận và biết nhẫn nhịn, họ sẽ tái sinh ở thiên đường. Nếu sinh ra làm 
người, họ sẽ có sắc đẹp. 


Có ít hoặc có nhiêu bạn bè: Nêu ai ganh ty với may mắn của người khác, họ sẽ tái sinh trong khô 
cảnh. Nêu sinh ra làm người, họ sẽ không có bạn bè. Nêu ai hoan hỷ với thành công của người khác, 
họ sẽ tái sinh ở thiên đường. Nêu sinh ra làm người, họ sẽ có nhiêu bạn bè. 


Nghèo khó và Giàu có: Nêu ai không biệt bô thí và ngăn cản người khác bô thí, họ sẽ tái sinh trong 
khô cảnh. Nêu sinh ra làm người, họ sẽ nghèo khó. Nêu ai biệt bô thí cho người khác, họ sẽ tái sinh ở 
thiên đường. Nêu sinh ra làm người, họ sẽ giàu có. 


Sinh ra thấp hèn và Sinh ra cao quý: Nếu vì kiêu ngạo, ai không tôn trọng những người xứng đáng 
tôn trọng, họ sẽ tái sinh trong khô cảnh. Nêu sinh ra làm người, họ sẽ sinh ra thâp hèn. Nêu ai biết tôn 
trọng kẻ khác, họ sẽ tái sinh ở thiên đường. Nêu sinh ra làm người, họ sẽ sinh ra cao quý. 


Ngốc nghếch và Khôn ngoan: Nếu ai không bao giờ hỏi điều gì là thiện và điều gì là bất thiện, họ sẽ 
tái sinh trong khổ cảnh. Nếu sinh ra làm người, họ sẽ ngốc nghếch.” 


Page 7 oƒ39 
Q.016 - How should you constantly cultivate loving-kindness (mett4)? 


- SO 1Ý you constantly cultivate loving-kindness (mettä), There will be no occasion for unwholesome 
deeds to occur. Everyone wants to be happy and no one likes to suffer. Also, one wIshes for others 
to be peaceful and happy. This 1s a very good attitude indeed and no one can find any fault with 1t. 
To cultivate kindness one should think of other living beings 1ndividually or collectively and 
mentally recite, “May they be happy!” 


- _ You can think of someone, or anyone you can see, and cultivate mf/a towards them. “May he be 
happy! May she be happy! May they be happy!” You need to do this In your mind only. If occasion 
arises, you can also speak some kind words, or 1f there 1s something you can do to help, you can do 
1t personally. 


Q016: Bạn nên liên tục trau dồi tâm từ (me¿zã) như thế nào? 


Nếu bạn liên tục trau dồi tâm từ (zme//ä). những hành động bất thiện sẽ không có cơ hội để xảy ra. Ai cũng 
muốn có hạnh phúc và không ai thích đau khổ. Hơn nữa, mỗi NGƯỜI đều mong muốn người khác được yên 
bình và hạnh phúc. Đây thực sự là một thái độ tốt và không ai có thê tìm thấy bất kỳ lỗi lầm nào trong đó. 
Đề trau đồi lòng từ bi, bạn nên nghĩ đến các chúng sanh khác,từng cá thể hay tập thể và trong tâm tự đọc 
thầm: “Mong cho họ được hạnh phúc!” 


Bạn có thể nghĩ về ai đó, hoặc bất kỳ ai bạn có thê thấy và rải tâm từ đến với họ. “Mong cho anh ấy được 
hạnh phúc! Mong cho cô ấy được hạnh phúc! Mong cho họ được hạnh phúc!” Bạn chí cân làm điều này 
trong tâm mình mà thôi. Nếu có cơ hội, bạn cũng có thể nói những lời tốt đẹp, hoặc nếu có điều gì bạn có 
thể giúp đỡ được, bạn có thê thực hiện điều ấy. 


Q.017 - Even 1ƒ you cannot help others by kind acHons or words, whaf can you do? 


- _ Even 1f you cannot help others by kind actions or words, 1Ÿ you refrain from Improper speech and 
actions, this 1s also cultivating kindness in deeds and words. 


- _ Although you may not have seen them, you can Iimagine all beings and wish, “May they be happy!” 
'You can cultivate kindness 1n the mind only. You may do this for five minufes, ten minutes, half an 
hour, an hour or more, as much as you can spare the time. If your practice goes welÏ you may gaIn 
Jhãna and will be reborn in the Phạm thiên world, where you can live happnly for aeons. 


Q017: Dù bạn không thể giúp đỡ người khác bằng những hành động hay lời nói tử tế, bạn vẫn có thể làm 
øì? 

Dù bạn không thể giúp đỡ người khác bằng những hành động hay lời nói tử tế, nếu bạn tránh nói và hành 
động không đúng đăn, điêu này cũng là việc trau dôi tâm từ trong hành động và lời nói. 


Dù bạn có thể chưa từng thấy họ, bạn có thê tưởng tượng tất cả các chúng sinh và nguyện rằng: “Mong cho 
họ được hạnh phúc!” Bạn chỉ có thể trau dồi tâm từ trong tâm mà thôi. Bạn có thể thực hành điều này trong 
năm phút, mười phút, nửa giờ, một giờ hoặc thậm chí càng lâu càng tốt, tùy theo thời gian bạn có. Nếu thực 
hành của bạn thuận lợi, bạn có thê đạt được Jhãna và sẽ tái sinh trong thế giới Brahmãa, nơi bạn có thể sống 

hạnh phúc trong hàng ngàn năm. 


Q.016 - The Buddha did not want us to be content with the bliss oƒthe Phạm thiên heavens only, didn 1 he ? 


- _ The Buddha did not want us to be confent with the bliss of the Phạm thiên heavens only. Once an 
old Bà la môn named DhanañJãni, who was on his deathbed, sent for Đại đức SãrIputta to listen to 
the Dhamma from him. Đại đức Sãr1putta taught to him how to cultivate love and compassion — a 
practice that leads to rebirth 1n the Phạm thiên world. Then he returned to his monastery. The 
Brahmin, DhanañJämi, meditated on 7zze//a and very soon passed away. Because of his zmeffã /hãng, 
he was reborn in the Phạm thiên heaven. It may not have taken him more than an hour, for he died 
and became a Phạm thiên before Đại đức SãrIputta had reached his monastery. 


Page ö øƒ 39 


Q018: Đức Phật không muốn chúng ta chỉ hài lòng với hạnh phúc của cõi Phạm thiên mà thôi, có đúng vậy 
không? 


Đức Phật không muốn chúng ta chỉ hài lòng với hạnh phúc của cõi Phạm thiên mà thôi. Một lần, có một 
người Bà la môn già tên DhanañJäni, đang năm trên g1ường sắp chết, mời ngài Sãriputta đến để ô ông được 
nghe pháp từ ngài. Ngài Sãriputta đã dạy cho ông cách phát triển tâm từ bi - một thực hành dẫn đến sự tái 
sinh trong cảnh giới Phạm thiên. Sau đó, ông trở về tu viện của mình. Bà la môn Dhanañjãni hành thiền tâm 
từ và sau đó qua đời. Nhờ sự đạt được jhãna của tâm từ (we/ã), ông được tái sinh ở cõi Phạm thiên. Có thê 
không mắt quá một giờ, để ông qua đời và trở thành một Phạm thiên trước khi Đại đức Sãriputta về đến tu 
viện của mình. 


Q.019 - Dịad the Buddha blame Đại đức Sariputta for ƒailing to teạch abouf insighf meditation (vipassana) 2 


-_ The Buddha blamed Đại đức SãrIputta for failing to teach about insight meditation (viassanđ). So 
Đại đức SãrIputta went at once to the DhanañJani Phạm thiên and taught to him about vipassanäa, 
the teaching that leads to the path and its fruition, and to nibbãna. The Phạm thiên meditated as 
1nsfructed and realised the path and 1ts fruition. 


-  Therefore, 1t 1s not suitable for us to stop our talk after Just speaking about mettä, the practice that 
can lead one to jhãna. 


Q.019 - Đức Phật có trách Đại đức Sãriputta vì không dạy về thiển quán (vipassanä) không? 


» . Đức Phật đã trách Đại đức Sãriputta vì không dạy về thiền quán (vipassanä). Vì vậy, Đại đức 
Sãriputta ngay lập tức đi đến Phạm thiên Dhanañjãni và dạy ông về vipassanã, những giảng dạy dẫn 
đến Đạo, Quả và Niết Bàn. Vị Phạm thiên hành thiền theo lời dạy và chứng ngộ Đạo, Quả và Niết 
Bàn. 

» . Do đó, không thích hợp cho chúng ta dừng bài pháp sau khi chỉ nói về mettä, một thực hành chỉ có 
thê dân đên Jhãna. 


Q.020 - Should we also talk about insight meditation, the practice that leads to nibbana? 


- _ We should also talk about Insight meditation, the practice that leads to nibbãna. 
Q.020 - Chúng ta có nên nói về thiên quán, sự thực hành dẫn đến nibbãna không? 


Chúng ta cũng nên nói về thiền quán, thực hành dẫn đến nibbãna. 


Q.021 - What does Insight meditation mean? 


-_ Insipht meditation means to contemplate the arising and passing away of the five agøregates of 
attachment („2aãädãnakkhandha), to realise that they are all Impermanent (an/cca), unsatisfactory 
(dukkha) and not-self (anaffa). Attachment (u2ađãna) 1ncludes craving (7anhđ) and wrong view 
(ditthi) — the view that there 1s a permanent soul or self in a living being. The five mental and 
material aøøregates ørasped by craving are called the agøregates of attachment. These agøgregafes 
manifest whenever one sees, hears, smells, tastes, touches or thinks. If one falls to notIce these 
evenís Immediately, one does not know them accurately, but mistakes them for permanent, pleasant 
or øgood things, or as persons or beings. So one clings to them with craving and wrong view. To 
Overcome attachment to them, we must nofe all mental and material phenomena at the moment of 
their occurrence. 


Q.021 — Thiên quán có nghĩa là gì? 


Thiền quán có nghĩa là quán tưởng về sự sanh điệt của sự bám níu vào năm uần hay ngũ uân thủ 
(upadanakkhandha), nhận ra rắng tất cả chúng là vô thường (anicca), khỗ (dukkha) và vô ngã (anafia). Bám 
níu („»adäana) bao gồm sự khao khát (anh) và tà kiến (di£h)) - quan điểm răng có một linh hồn thường 


Page 9 oøƒ 39 


còn hay một cái ngã trong mỗi chúng sanh. Năm uân về thân tâm bị nắm chặt bởi khao khát được gọi là ngũ 
uân của tham đắm. Các uấn này biểu hiện mỗi khi chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nễm, chạm hoặc suy nghĩ. Nếu 
chúng ta không ghi nhận những sự kiện này ngay lập tức, chúng ta sẽ không hiểu chúng một cách chính xác, 
mà nhằm lẫn chúng là những gì vĩnh viễn, dễ yêu hoặc tốt đẹp, hoặc nhận chúng là những người hoặc 
chúng sinh. Do đó, chúng ta bám níu vào chúng với sự khao khát và tà kiến. Đề vượt qua sự bám níu này, 
chúng ta cần ghi nhận tất cả hiện tượng tâm-vật-lý ngay khi chúng xuất hiện. 


Q.022 - In the Satipafthana Sutta how are we taughf? 


- _ In the Satipatthana Sutta we are taught to observe the bodily movements like walking, standing, 
sitting and so on, and to note them as ˆwalking,” “standing,ˆ “sitting” and so forth. Pleasant and 
unpleasant feelings, must be noted as “pleasant” or ˆunpleasant.ˆ Mind-obJects or thoughts, too, 
should be noted as “passlonate,ˆ “dispassionate,ˆ “angry,' “not angryˆ and so on. We must also be 
aware of the vIsible obJects and vIsual conscIousness as “seeIng” and so on. When you hear 
something, you should note 1t as “hearing.ˆ Althouph 1t should be taught in full as “I am seeing” or 
“l am hearing,ˆ to quicken the noting, we teach our disciples to note Just as “seeing,ˆ “hearing,ˆ efc. 


Q.022 - Trong Kinh Satipatthäna, chúng ta được dạy như thể nào? 


Trong Kinh Satipatthana, chúng ta được dạy hãy quận sát các chuyền động của cơ thể như đi, đứng, 
ngôi vv..., và ghi nhận chúng như là “đi,' “đứng,” “ngôi” vv...Cảm giác dễ chịu và khó chịu cũng phải 
được ghỉ nhận là 'đễ chịu" hoặc “khó chịu”. Đôi tượng tâm hay các suy nghĩ cũng nên được ghi nhận là 

'yêu thích,' “không yêu thích” “tức giận,' “không tức giận” vv... Chúng ta cũng phải nhận biết các đối 
tượng thấy và tâm thấy là “thấy' v.v...Khi bạn nghe một điều gì đó, bạn nên ghi nhận nó là “nghe. Mặc 
dù nên được dạy đầy đủ là “Tôi đang nhìn? hoặc “Tôi đang nghe,' để tăng tốc độ ghi nhận, chúng ta dạy 
đệ tử của mình chỉ ghi nhận như là “thấy,° “nghe, v.v... 


O.023 - ]ƒ you ƒaHl to note clearly and do not know things as they really are when you see or hear 
something, what will happen 1o you? 


-  ]f you fail to note clearly and do not know things as they really are when you see or hear 
something, then lust or delight arises regarding the things seen or heard. Such defilements lead to 
moral or immoral deeds. Because of these deeds you may be reborn 1n states of suffering, or you 
may be reborn as a man or celestial being and suffer old age, disease and death, or other suffering. 
So one who faIls to contemplate the arising mental and physical phenomena, faIls to know them as 
they really are, and 1s far away from nibbana. This 1s explained In the Maãlukyaputta Sutta. 


- _ One who makes a habit of noting whatever he or she sees or hears, knows empirically that things 
come and go wIthout remainIng for a moment, and so understands that they are Impermanent, 
unsafisfactory phenomena without an abiding self. Knowing them as they really are, he or she 
allows no opportunity for the arising of defilements such as lust or anger regarding the things seen 
or heard. The defilements are pacrfied, so one 1s free from both moral and immoral deeds. Thus, 
one 1s free from the suffering of rebirth in the lower realms and from the worlds of gods and men, 
where one must endure old age, sickness and death. 


Q023: Nếu bạn không ghi nhận rõ ràng và không biết đối tượng như nó là vậy khi bạn thấy hoặc nghe, điều 
ØÌ sẽ xảy ra với bạn? 


Nếu bạn không ghi nhận rõ ràng và không biết như nó là vậy khi thấy hoặc nghe, thì ham muốn hoặc sự 
vui thích nảy sinh liên quan đến những điều bạn nhìn hoặc nghe. Những phiền não này dẫn đến hành 
động đạo đức hoặc phi đạo đức. Bởi vì những hành động này, bạn có thể bị tái sinh trong khổ cảnh, 
hoặc bạn có thê được tái sinh thành người đàn ông hoặc một vị trời và chịu đựng tuôi già, bệnh tật và cái 
chết, hoặc những khổ đau khác. Vì vậy, người không quán tưởng về sự phát sinh của các hiện tượng tâm 


Page 10 øƒ 


lý và vật lý, không biết chúng như chúng là vậy nên người ấy còn cách nibbãna rất xa. Điều này được 
giải thích trong kinh Mãlukyaputta. 


Người nào có thói quen ghi nhận bất cứ điều gì mình thấy hoặc nghe, biết qua kinh nghiệm rằng mọi thứ 
đến và đi mà không tồn tại trong một khoảnh khắc, và vì vậy hiểu rằng chúng là những hiện tượng vô 
thường, bắt toại nguyện và vô ngã. Biết chúng như chúng là vậy, ta không đề cho cơ hội nảy sinh những 
phiền não như ham muốn hoặc tức giận liên quan đến những điều thấy hoặc nghe. Những phiền não 
này được nằm yên, nên ta được thoát khỏi các hành động đạo đức và phi đạo đức. Như vậy, ta được 
thoát khỏi sự đau khổ của việc tái sinh trong các cõi thấp hèn và khỏi cõi trời và người, nơi mà ta phải 
chịu đựng già, bệnh và chết. 


Q.024— Who is close to nibbaãna - the end oƒ suƒJering 2 


- __ When this Insight meditation 1s fully developed, one realises nibbãna through the path and fruition 
of Arahantship eradicates all suffering. Therefore one who contemplates all phenomena to 
understand them as they really are when seeing, hearing, efc., 1s close to nibbaãna, the end of 
suffering. This 1s also explained In the Mãlukyaputta Sutta. 


- __ Whatever enters throuegh the six sense doors, must be noted and observed as “seeing,ˆ “hearing, ` 
etc. 


Q.024 - Ai được tới gần nibbãna hay sự kết thúc của đau khổ? 


Khi thiền quán này được phát triển đầy đủ, ta chứng ngộ Niết Bàn bằng Đạo và Quả của bậc A-la-hán 
và được thoát khỏi mọi đau khô. Do đó, người nào quán tưởng tất cả các hiện tượng đề hiểu chúng như 
chúng là vậy khi thấy, nghe, v.v., người ấy gần với nibbãna, sự kết thúc của sự đau khổ. Điều này cũng 
được giải thích trong kinh Mãlukyaputta. 


Bắt kế điều gì đi vào qua sáu cửa giác quan, phải được ghi nhận và quan sát như “thấy”, “nghe”, v.v. 


@.025 - Why should one begin with only a ƒew things that can be easily discerned. Thus, concenfrafion can 
be developed and lead to Insiehf knowledge2 


-_ However, for the beginner, to be aware of everything 1s quife ImpossIble, so one should begin with 
only a few things that can be easily discerned. Thus, concentration can be developed and lead to 
1nsight knowledge. 


- _ Every time you breathe, your abdomen moves and 1(s rising and falling movement 1s quite plain to 
contemplate. That is why we Instruct our disciples to begIn by notIng the abdominal movements as 
“rising” and “falling.ˆ Thịs rising and falling movemernt 1s the element of mofion, or the aIr element 
(vãyodhđiu¿). The words “rising” and “falling” are not Iimportant. The point is to discern the 
phenomenon of movemeII. 


Q.025 - Tại sao người ta chỉ nên bắt đầu với một số ít đối tượng để có thể nhận biết để dàng? Như vậy, tâm 
định có thê được phát triển và dân đên tuệ quán ? 


Đối với người mới bắt đầu, nhận biết tất cả đề mục là điều không thể làm được, vì vậy người ta nên bắt 
đầu với chỉ một số ít đề mục đề có thê nhận biết dễ dàng. Như vậy, tâm định có thê được phát triển và 
dẫn đến tuệ quán. 


Mỗi khi bạn thở, bụng bạn đi chuyển và chuyền động lên xuống của nó rất TÕ ràng để quán chiếu. Đó là 
lý do tại sao chúng tôi chỉ dạy thiên sinh bắt đâu băng cách ghi nhận sự chuyên động của bụng như 


Page TÌ oƒ 


“phông? và “xẹp°. Chuyển động phòng Xẹp này là yếu tố chuyển động, hoặc yếu tố gió (phong đại) 
(vayodjarx„). Những từ 'phông' và “xẹp” không quan trọng. Điểm quan trọng là nhận biết được hiện 
tượng chuyên động. 


Q.026 - What is contenplation oƒthe mỉnd (cittãnupassana satipatthana) 2 
- __H, while noting the rising and falling of the abdomen, any thought or ImagInation Occurs, nofe 1t as 
“Imagining" or “thinking.” This 1s contemplation of the mind (ciãnupassana safipatthana). 


Q-026 — Quán tâm (ci/fãnupassanad safipaffhana) là gì? 


e _ Nếu, trong khi ghi nhận phông và xẹp của bụng, bất kỳ suy nghĩ hoặc tưởng tượng nào xuất hiện, 
hãy ghi nhận nó là “tưởng tượng" hoặc “suy nghĩ”. Đây là sự quán tâm (ci/än„upassana 
Satipafthana). 


Q.027 - What is contenplation oƒfeelings (vedananupassana satipatthana) ? 
- Ifa painful sensation should occur 1n the body, you must note 1t. This 1s contemplation of feelings 
(vedananupassana satipatthana). 


Q.027 — Quán thọ là gì (vedananupassana satipafthana)? 


e - Nếu một cảm giác đau đớn xuất hiện trên cơ thê, bạn phải ghi nhận nó. Đây là quán thọ 
(vedananupassanäa satipafthana). 


Q.028 - What is contenplation oƒthe body (kãyãnupassana satipatthana)? 


- _Tf there 1s any bending or stretching of the limbs, you must nofe as “bending,ˆ “stretching.” 
Whatever bodily movement there 1s, you must nofe 1t. This 1s contemplation of the body 
(kãyãänupassana satipatthana). 


Q.028 —- Quán thân (kãyãnupassana safipaffhana) là gì? 


e - Nếu có bất kỳ sự co hay duỗi nào của tay chân, bạn phải ghi nhận nó là “co,° “duỗi.” Bất kỳ chuyển 
động cơ thê nào có, bạn phải ghi nhận nó. Đây là quán thân (kãyãnwassana safipafthana). 


Q.029 - What is contenplation oƒmental-obJects (dhammanupassana saftipatthana)? 


- _ When you see, you must note as “seeing,ˆ “seeing.` When you hear, you must nofe as “hearing, 
“hearing.` This 1s contemplation of mental-obJects (đhamnãnupassana safipatthand). 


Q.029 — Quán pháp (dhammanupassana safipaffhana) là gì? 


e - Khi bạn thấy, bạn phải ghi nhận là “thấy, thấy.” Khi bạn nghe, bạn phải ghi nhận là “nghe, nghe.” 
Đây là quán pháp (đdhammanupassanad satipafthana). 


Page I2 oƒ 
Q@.030 - lƒ you continue meditating on whatever occurs, whaft will happen to you? 


-_ lfyou continue meditating on whafever occurs, your concentration wIll gradually become 
powerful. Then you wIll be able to distinguIsh clearly between the material phenomena, which are 
known, and the mental phenomena, which know. You wIll also come to know how each cause 
brings 1ts corresponding effect, and how this causal process øoes on. You wIll realise how each 
new phenomenon arises and passes away repeatedly. Then you plainly see for yourself that things 
come and go without remaining for a moment. So they are all Iimpermanent. You wIÏll see that death 
can come at any moment, so all 1s suffering. You will see how they all occur In spite of your wish, 
so they are not self. While you are thus medifating, your Insight gradually develops, and eventually 
the knowledge of the noble path and 1ts fruition wiÏll arise. If you attain the first path of Stream- 
winning, you wIÏll be saved from the lower states of suffering for ever. You will be reborn only in 
noble and happy exIstences 1n the worlds of gods and men. Within seven of these happy exIstences 
you wIÏll attain the path and fruition of Arahantship and become a worthy one. After passing away 
as an Arahant, there w1ll be no new births, which means eternal peace. 


-._ By meditating on arising phenomena beginning with the movemenfs of the abdomen, may you 
sfrive to develop Insight and realise the impermanent, suffering and egolessness of mental and 
physical phenomena. May you very soon reach the noble path and attain nibbãna. 


Q.030- Nếu bạn tiếp tục thiền trên bất cứ đề mục nào đang sanh khởi, thì điều gì sẽ xảy ra với bạn? 


Nếu bạn tiếp tục thiền trên bất cứ đề mục nào đang sanh khởi, tâm định của bạn sẽ dần dà trở nên mạnh 
mẽ. Sau đó, bạn sẽ có thể phân biệt rõ ràng giữa các hiện tượng vật chất được biết đến, và các hiện 
tượng tâm linh mà biết. Bạn cũng sẽ hiểu rõ luôn mỗi nguyên nhân mang đến cái quả tương ứng của nó 
và quá trình nhân quả này diễn ra như thế nào. Bạn sẽ nhận ra rằng môi hiện tượng đều sinh và diệt một 
các liên tục. Khi đó, bạn thấy rõ rằng mọi thứ đến và đi mà không tồn tại trong một khoảnh khắc nào. Vì 
vậy, chúng đều là vô thường. Bạn sẽ thấy rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy mọi thứ đều là 
khổ. Bạn sẽ thấy cách chúng xảy ra ngược với mong muốn của bạn, vì vậy chúng không phải là ngã 
(của ta). Khi bạn đang thiền định như vậy, sự quán chiếu của bạn dần phát triển, và cuối cùng, tuệ của 
Đạo và Quả sẽ nảy sinh. Nếu bạn đạt được đạo đầu tiên của bậc Nhập Lưu, bạn sẽ được giải thoát mãi 
mãi mọi đau khổ của cảnh giới thấp hèn. Bạn chỉ còn tái sinh trong các cảnh giới cao quý và hạnh phúc 
trong thế giới của các vị trời và người. Trong bảy kiếp ở nhàn cảnh đó, bạn sẽ đạt được Đạo và Quả A- 
la-hán và trở thành bậc Xứng Đáng. Sau khi qua đời như là một Arahant, bạn sẽ không còn tái sanh, có 
nghĩa là sự bình an vĩnh viễn. 


Bằng cách thiền trên những hiện tượng đang sanh khởi bắt đầu bằng sự chuyên động của bụng, mong 
bạn cô găng phát triên tuệ minh sát và hiệu ra đặc tính vô thường, khô và vô ngã của hiện tượng tâm- 
vật-lý. Chúc bạn sớm đạt được chánh đạo và giác ngộ nibbãna. 


The Teachings of the Buddha 


@.031— For what dịd The Buddha appear on Earth? 


-._ The Buddha appeared on Earth for the welfare of all humans, devas (celestial beings or shining 
ones) and Brahmãs (pure or chaste ones). 


- _]t1s very rare for a Buddha to appear on Earth. There are far more world cycles (kappas) in which 
Buddhas do not appear than those in which they do. Among the world cycles in which Buddhas 
appear, there are those in which only one Buddha appears and those 1n which two, three or four 
Buddhas appear. 


Page I3 oƒ 


Q.031 — Đức Phật hiện ra trên trái đất để làm gì? 


Đức Phật hiện ra trên trái đất vì sự phúc lợi cho người, trời (chư thiên hoặc những người tỏa sáng) và Phạm 
thiên (những người thuân khiêt hoặc trong sạch). 


e - Rất hiếm để có một Đức Phật hiện ra trên trái đất. Có nhiều chu kỳ thế giới (kappa) mà trong đó 
không có Đức Phật hiện ra hơn là những chu kỳ mà họ hiện ra. Trong số các chu kỳ thế giới mà Đức 
Phật hiện ra, có những chu kỳ mà chỉ có một Đức Phật hiện ra và những chu kỳ mà hai, ba hoặc bốn 
Đức Phật hiện ra. 


Q.032 - What ¡s the present world cycle one in which a maxunum oƒƒive Buddhas appears2 


-  Ofthese five Buddhas, the Buddha Metteyya will not appear until millions of years after the 
disappearance of the present (Gotama) Buddha”s teaching. The teachings of the former Buddhas 
also disappeared from the world long after therr final release from the cycle of birth and death. The 
eras In which the Buddhas" teachings lasted so long are rare. According to the CommentarIes, the 
teaching of Gotama Buddha will last for only five thousand years before 1ts disappearance from the 
world. lt is now 2,567 years (in 2023) since the Buddhaˆs parinibbana. Already the number of 
people In the world who respect and accept the true teaching of the Buddha has dwindled. The 
disappearance of this sãsana 1n another 2,500 years 1s already approaching. 


Q.032 - Chu kỳ thế giới hiện tại là gì mà trong đó có đến năm Đức Phật xuất hiện? 


e _ Trong số năm Đức Phật này, Đức Phật Metteyya sẽ không xuất hiện cho đến hàng triệu năm sau khi 
Đức Phật hiện tại (Gotama) mắt đi. Những lời dạy của các vị Phật trước đó cũng biến mắt khỏi thế 
giới sau một thời gian dài kế từ khi các Ngài được giải thoát khỏi vòng sinh tử. Những thời kỳ mà 
lời dạy của Đức Phật kéo dài trong thời gian dài rất là hiếm. Theo các chú giải, lời dạy của Đức Phật 
Gotama chỉ kéo dài trong vòng năm ngàn năm trước khi biến mắt khỏi thế giới. Ngày nay đã là 
2.567 năm (vào năm 2023) kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn. Số người trên thế giới tôn trọng và 
chấp nhận lời dạy chân thật của Đức Phật đã giảm đi. Sự biến mất của sãsana này trong 2.500 năm 
nữa đã đến gần. 


@.033 - Gotama Buddha was born 2,647 years ago (in 2023). Before that, ƒor many millions oƒyears, did 
anybody have a chance to listen to the true teaching oƒthe Buddha, to know 11 and to pracfise 1†? 


- - Gotama Buddha was born 2,647 years ago (in 2023). Before that, for many millions of years, 
nobody had a chance to listen to the true teaching of the Buddha, to know 1t and to practIse 1t. 
People of those former times were generally lacking in wholesome kamma (meritorious deeds) and 
very few of them attained fortunate, noble and happy existences after death. 


Câu hỏi 033 - Gotama Buddha được sinh ra cách đây 2.647 năm (tính từ năm 2023). Trước đó, trong hàng 
triệu năm, liệu có ai đã có cơ hội nghe giảng chân pháp của Đức Phật, biệt và hành theo nó không? 


se  Gotama Buddha được sinh ra cách đây 2.647 năm (năm 2023). Trước đó, trong hàng triệu năm, 
không ai có cơ hội nghe giảng đúng pháp của Đức Phật, biết và hành theo nó. Con người ở thời 
điểm đó nói chung thiếu công đức thiện và rất ít người có được cuộc sống hạnh phúc, cao thượng và 
hạnh phúc sau khi qua đời. 


Listening to and Pracfising the Dhamma 
Nghe và Thực hành Pháp 


Page 14 of 


Q.034 - How long dĩd he teach the Dhamma In that region2 


With the appearance of the Buddha, the true Dhamma was taught. After listening to his teaching, 
many people practised charity (đãna) and morality (s72), and so prospered and were reborn in the 
celestial realms. Millions also became Arahants and attained nibbãna. Most ofthose people would 
have been from Nepal and India, because Prince Siddhattha was born 1n Nepal, and practised the 
Dhamma and attained Enlightenment In India. He taught the Dhamma In that region for forty-five 
years and the people there usually practised 1t, so they prospered and attained nibbãna, gaining 
release from all suffering. 


Q.034 - Trong khu vực đó, Ngài đã dạy Pháp trong bao lâu? 


Với sự xuất hiện của Đức Phật, chân Pháp đã được dạy. Sau khi nghe lời dạy của Ngài, nhiều người 
hành hạnh bồ thí (đãma) và đạo đức (sï/2), và vì vậy họ thịnh vượng và được sanh lại trong các cõi 
trời. Hàng triệu người cũng trở thành Arahant và chứng ngộ nibbãna. Hầu hết những người đó có thể 
ở Nepal và Ấn Độ, vì Hoàng tử Siddhattha sinh ra ở Nepal và thực hành Pháp và giác ngộ ở Ấn Độ. 
Ngài dạy Pháp trong khu vực đó trong bốn mươi lăm năm và người dân ở đó thực hành Pháp, vì vậy 
họ thịnh vượng và giác ngộ nibbãna, giải thoát khỏi mọi khổ đau. 


The Dhamma should also be practfised now 
@.035 - What are those true teachings oƒ the Buddha? 


Today, those who can listen to the true teaching of the Buddha should consider themselves very 
fortunate, so they should religiously follow and practise the Dhamma. The people now living 1n 
Nepal and India, where the true teaching originated, should be especially devoted to practising 1t. 


“Sabbäa pãpassa ãkaranam, kusalassa upasampadä, 
sacitta pariyodapanam. Etam Buddhana sasanam. ” 


“Abstain from all unwholesome deeds, cultivate wholesome deeds and pur1fy your mind. Thịs 1s 
the teaching of all the Buddhas.” 


Q.035 - Những giáo lý đích thực của Đức Phật là gì? 


Ngày nay, những người nghe được lời dạy đích thực của Đức Phật phải tự xem là rất may mắn, và do đó 
họ nên tuân thủ và thực hành giáo Pháp một cách tín thác. Những người hiện đang sông ở Nepal và An 
Độ, nơi giáo lý đích thực bắt nguôn, nên đặc biệt tận tụy trong việc thực hành nó. 


“Sabba paãpassa ãkaranan, kusalassa upasampadä, 


sacitta pariyodapanam, etamn Buddhana sãsana1. ” 


“Tránh bất thiện nghiệp, trau dỗi thiện nghiệp và thanh lọc tâm. Đây là lời dạy của chư Phật.” 


Q.036 - Three bodily unwholesome deeds should always be avotded, what are they? 


Bodily misdeeds means killing or harming living beings, unlawfully taking the property of others, 
and sexual misconduct. These three unwholesome deeds should always be avoided. 


Q.036 - Ba bắt thiện nghiệp liên quan đến thân nên luôn tránh, chúng là gì? 


Bắt thiện nghiệp của thân gồm giết hoặc làm hại chúng sanh, chiếm đoạt tài sản của người khác bằng 
cách bât hợp pháp, và tà dâm. Ba hành động không tôt này nên luôn tránh. 


Page I5 oƒ 


@.037 - What ƒour kinds oƒ speech are unwholesome and should always be avoided2 


- __ Verbal misdeeds means telling lies that harm others, creating discord by tale- bearing, using harsh 
or abusIve language, and speaking untruths as 1f they were true (this concerns teaching false 
doctrines). These four kinds of speech are unwholesome and should always be avoided. 


Q.037 - Có bồn loại bất thiện nghiệp liên quan đến lời nói và cần luôn tránh, đó là gì? 


Bắt thiện khẩu nghiệp bao gồm nói dối gây hại người khác, gây sự chia rẽ bằng nói lời đâm thọt, nói lời 
hăn học hoặc phỉ báng, và nói những điêu không thật như chúng là thật (điêu này liên quan đên việc 
giảng dạy các giáo lý sai lâm). Bôn loại lời nói này không tôt và cân luôn tránh. 


@.036 - What is a wrong livelihood, which should always be avoided? 


-  Acting or speaking to gain the property of others unlawfully 1s a wrong livelihood, which should 
always be avoided. 


Q.038 — Tà nghiệp là gì, và cái nào nên luôn tránh? 


Hành động hoặc lời nói nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác trái phép là một tà nghiệp, nên luôn 
tránh. 


Q.039 - Does careful observance oƒ the ƒive precepfs amount to obeying the Buddha 's advice to abstain 
from all evil deeds and to live a good liƒfe? 


- _ Carefull observance of the five precepts amounts to obeying the Buddha”s advice to abstain from all 
evil deeds and to live a good life. 


Q.039— Có phải việc giữ gìn cẩn thận năm giới có nghĩa là tuân theo lời khuyên của Phật tránh mọi hành 
vi ắc và sông một cuộc sông thiện lành? 


Việc giữ gìn cân thận năm giới là tuân theo lời khuyên của Phật tránh mọi hành vi ác và sông một cuộc 


sống thiện lành. 


Q.040 - What are Wholesome Deeds (Kusala Kamma) 2? 


- _ Briefly, wholesome deeds consIst of chartty, morality and mental development through 
concenfration and 1nsight. Of these, charity or almsg1ving 1s appreciated by almost every Buddhist. 


Q.040 - Những thiện nghiệp (Kusala Kamma) là gì? 


Tóm lại, những thiện nghiệp bao gồm bồ thí, trì giới và phái triển tâm linh bằng tâm định và minh sát 
tuệ. Trong sô đó, bô thí hoặc cúng dường được trân quý bởi hâu hêt mọi Phật tử. 


Q.041 - Who can earn the praise 6ƒ others and enJoy ƒreedom from blame? 


-  Those who practice charity as much as they can, earn the praIse of others and enJoy freedom from 
blame. The recipients of their charity come to respect and like them, and therefore help them 


Page l6 oƒ 


whenever they can. They wIll be reborn In fortunate and noble exIstences, and wIll prosper In all 
manner of ways. 


Q.041 - Ai được khen ngợi bởi người khác và không bị trách móc? 


Những người bố thí nhiều trong khả năng của họ được khen ngợi bởi người khác và không bị trách móc. 
Những người nhận được sợ bồ thí của họ sẽ kính trọng và yêu mên họ, và vì vậy sẽ giúp đỡ họ mỗi khi 
họ cần. Họ sẽ được tái sanh trong những cảnh giới tốt đẹp và cao thượng, và họ sẽ được thịnh vượng 
dưới mọi hình thức. 


Q.042 - What does Morality mean2 


- Morality means observing the rules of moral conduct such as the five or eight precepts together 
with taking refuse In the three gems of Buddhism: the Buddha, the Dhamma and the Sangha. 
Buddhists express ther faith In and reliance on the three refuges and undertake to observe the 
precepts. Thus, they are protected from future rebirths In the lower worlds such as In hell, as 
animals, as hungry ghosfs or as demons (2s#ra). Instead they are reborn 1n the fortunate human and 
celestial realms where they can continue to prOSpeT. 


Q.042 - Giới đức có ý nghĩa gì? 


Giới đức có nghĩa là tuân thủ các quy tắc đạo đức như năm giới hoặc tám giới cùng với việc quy y nơi 
tam bảo: Phật, Đạo và Tăng. Phật tử thể hiện lòng tin và nương nhờ vào ba nơi ân náu và cam kết giữ 
giới. Do đó, họ được bảo vệ không bị tái sanh trong các thế giới thấp hèn như địa ngục, xúc sanh, ngạ 
quỷ hay a-tu-la (asur4). Thay vào đó, họ được sanh lại trong các giới người và trời, nơi họ tiếp tục thăng 
tiên. 


Q.043 - How many kinds oƒ Mental Development are there? 


- Mental Development 1s of two kinds: tranquillity meditation (sưmafha) and 1nsight meditation 
(vipassana). There 1s also a third kind, which 1s known as “Ariya Magga Bhãvan8” (mind training 
leading to the supramundane path). Tranquillity meditation Includes ten kinds of concentration 
devices (kasina), ten kinds of ImpurIty (asubha), ten kinds of recollection (anwussafï) and ten others, 
making a total of forty. Among these types of meditation, Ø8đdhãn„ssafi means contemplation and 
veneration of the Buddhaˆs virtues such as the virtue of Araham (worthiness of reverence by 
human beings, devas and Brahmäs). 


Q.043 - Có bao nhiêu loại Phát triển Tâm? 


Phát triển Tâm có hai loại: thiền chỉ (samarha) và thiền quán (vipassan3). Cũng có một loại thứ ba được 
gọi là 'Ariya Magga Bhãvanä' (pháp luyện tâm dẫn đến con đường siêu thế). Thiền chỉ bao gồm mười 
loại công cụ tâm định (kasin2), mười loại bắt tịnh (asubha), mười loại hồi tưởng (anussafi) và mười loại 
khác, tổng cộng là bốn mươi. Trong số các loại thiền này, 8#uddhãmussari có nghĩa là quán tưởng và tôn 
kính đức Phật và những đức hạnh của Ngài, như đức hạnh 4rahzzn (đáng tôn kính bởi người, trời và 
Phạm thiên). 


Q.044 — How should these meditations be practised? 


-_ By contemplating that the Buddha was endowed with the loftiest virtues of morality, concentration 
and wIsdom, revering him wIll bring rebirth In fortunate and noble existences hereafter. Another of 
the Buddha”s virtues, Sưznãsambuddho, 1s his unalded realisation of the Four Noble Truths. This 


Page l7 of 


virtue also entifles the Buddha to SN veneration. Because of his omniscience and compassion. 


to liberate them from suffering, he was also endowed with 
the virtue of Buddho. Thịs virtue should also be contemplated. Buaddhanwussafi may also be 
practised by reflecting on his other virtues. Every time Buddhists respect and venerate the Buddha, 
they are practIsing Buddhanussafi. 


-._ The Buddha'”s teachings are the fruit of his own practice and experience, which he faithfully 
transmitted to his disciples. If the Dhamma 1s religiously and rightly practised 1t can lead to 
extraordinary Insights. Every time one reflects on the special virtues ofthe Buddha”s teaching and 
puts one 1n If, one 1s cultivating kusala kamma 1n the form of Dhamnänussatfi. 


- _ Respectfully contemplating the good and noble virtues well-practised by the discIples of the 
Buddha amounts to cultivating Sanghanussafi. 


Q.044 - Luyện tập như thế nào với những pháp thiền này? 


Bằng cách quán tưởng rằng Đức Phật có những đức hạnh cao quý nhất về giới đức, tâm định và trí tuệ, 
tôn kính Ngài sẽ đưa đến sự tái sanh trong những kiếp tốt đẹp và cao thhượng sau này. Một đức hạnh 
khác của Đức Phật, Samnasambuddho, là việc Ngài tự chứng ngộ Tứ Diệu Đề. Đức hạnh này khiến cho 
Đức Phật được tôn kính một cách đặc biệt. Bởi vì có chánh biến tri và tâm bi trong việc dạy bảo, Ngài 
biết cách giúp chúng sanh giải thoát họ khỏi đau khổ, Ngài cũng được ban tặng đức hạnh Buđ2ho. Đức 
hạnh này cũng nên được suy ngẫm. 8uđ2hãmussafi cũng có thê được luyện tập bằng cách quán tưởng về 
những đức hạnh khác của Ngài. Mỗi khi Phật tử tôn trọng và tôn kính Đức Phật, họ đang luyện tập 
Buddhanussari, quán tưởng Phật. 


Những lời dạy của Đức Phật là kết quả của sự luyện tập và kinh nghiệm của Ngài, được Ngài truyền lại 
cho các đệ tử. Nếu các lời dạy (dhamma) được luyện tập một cách kiên trì và đúng đắn, nó có thê dẫn 
đến những hiểu biết phi thường. Mỗi khi ta quán tưởng về những đức hạnh đặc biệt của lời dạy của Đức 
Phật và đặt lòng tin vào đó, ta đang trau dồi thiện nghiệp (kusala kamma) dưới hình thức 
Dhammaãnussafi, quán tưởng Pháp. 


Quán tưởng với sự tôn trọng về những đức hạnh tốt và cao thượng, thực hành đúng đắn bởi các đệ tử 
của Đức Phật chính là đang trau dôi Sa#ghãnussaí¡, quản tưởng Tăng. 


Q.045 - What is Cultivation oƒ Loving-Kindness 2 


-_ Just as one wanfs to be free from suffering and to dwell at ease, all others w1sh for the same. 
PractIsing fía means to cultivate the sincere desire for the happIness of others, whether particular 
individuals or all living beings without discrimination. 


- By practising Mfefã Bhavana, Buddhanussafi and so forth as much as one can, one wIll be 
following the Buddha”s advice to cultivate wholesome deeds (ksalassa u?asampad). 


Q.045 — Phát triển tâm từ là gì? 


Giống như mình muốn được thoát khỏi đau khổ và sống an lành, tất cả mọi người khác cũng mong 
muôn điêu tương tự. Luyện tập tâm từ - mettä có nghĩa là trau dôi lòng mong muôn chân thành cho hạnh 
phúc của người khác, dù đó là một cá nhân hay tât cả chúng sanh mà không phân biệt. 


Bằng cách luyện tập Mettä Bhãvanã, Buddhãnussati v.v... càng nhiều càng tốt, ta sẽ tuân theo lời 
khuyên của Đức Phật đê trau dôi những thiện nghiệp (kusalassa u?asampada). 


Page lồ of 
Q.046 - What is The Wholesome Deed öøƒ Insight? 


- _ This means to accumulate merit by meditating constantly on the Impermanent, unsatisfactory and 
not-self nature of the mental and physical phenomena within oneself and In others. This kind of 
meditation 1s following the Buddha”s own practice, which was directed towards realisation of the 
true nature of the aøsregates of attachment („»aãdãanakkhandha). When this merit matures, 1t leads 
to attainment of the noble path and nibbãna. 


- After the realisation of the four stages of the noble path, 
. How the mĩnd 1s purified after the arising of the four phala cifas WwI]ll be 
explained In another talk. 


Q.046 —- Thiện Nghiệp của Minh Sát là gì? 


Điều này có nghĩa là tích lũy công đức bằng cách hành thiền liên tục về tính vô thường, bắt toại nguyện 
và vô ngã của các hiện tượng tâm lý và vật lý trong chính bản thân mình và trong người khác. Loại thiền 
này là tập theo pháp hành của Đức Phật, đề hướng đến hiểu biết bản chất thật sự của ngũ uân thủ 
(upäãdãnakkhandhä). Khi công đức này chín muồi, nó dẫn sự chứng đắc Đạo, Quả và Niết Bàn. 


Sau khi kinh nghiệm được bốn giai đoạn của chánh đạo, Đức Phật khuyến khích đệ tử của Ngài trau dồi 
bôn quả. Làm sao mà tâm được thanh lọc sau sự sanh kởi cuả bôn quả tâm sẽ được giải thích trong bài 
giảng khác. 


Practising Insight Meditation 
Q.047 - What is Vipassana pracfice? 


-._ Vipassana 1s the practice of observing the arising and passing away of mental and physical 
phenomena so that we may know them as they really are. Every time that we see, hear, smell, taste, 
touch or know, these phenomena are constantly appearing and disappearing. It 1s Important that we 
observe them and be aware of them constantly. 


- _ Howevetr, at first 1t w1ll not be possible to notice everything. We should, therefore, begin by 
noticing what we can. Every time we breathe, the abdomen rises and falls. This 1s the manIfestation 
of the air element called vãyodhãu. 


Q.047 - Hành thiền quán Vipassanä là gì? 


Vipassana là việc quan sát sự sanh diệt của hiện tượng tâm vật lý để chúng ta có thể hiểu chúng như chú 
là vậy. Mỗi khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nễm, chạm vào hoặc biết được, tất cả những hiện tượng này 
liên tục xuất hiện và biến mất. Quan trọng là chúng ta quan sát và biết chúng một cách liên tục. 


Tuy nhiên, ban đầu có thể chúng ta không thể nhận thấy tất cả mọi thứ. Do đó, chúng ta nên bắt đầu | 
băng việc ghi nhận những gì chúng ta có thê nhận thây. Mỗi khi thở, bụng phông và xẹp. Đây là sự biêu 
hiện của yêu tô gió (phong đạn) được gọi là vãyodhafu. 


Q.046 - Should we begin by observing this process? 


-  We should begin by observing this process. Let us do this for three minutes, after siftIng 1n a 
suitable position for meditation. 


- _AÁs there 1s no need to look around, the eyes should be closed. Focus your mind on the abdomen. 
'When the abdomen rises, note “rIsing.` When it falls, note “falling." It is not necessary fo say 
“rIsing” and “falling” verbally, Just make a menfal note while observing the process with awareness. 


Page 19 öøƒ 


-  Ifthe mind wanders elsewhere, notice the wandering of the mind. Then return to noting the rising 
and falling of the abdomen. 


Q.048 - Chúng ta có nên bắt đầu bằng việc quan sát quá trình này không? 


Chúng ta nên bắt đầu bằng việc quan sát quá trình này. Hãy thực hiện việc này trong ba phút, sau khi 
ngôi ở nơi thích hợp đê thiên. 


Vì không cần nhìn xung quanh, mắt nên nhắm lại. Chú tâm vào bụng. Khi bụng phòng lên, hãy niệm 
'phông'. Khi nó xẹp, hãy niệm “xẹp°. Không cần phải nói “phồng' và “xẹp” bằng lời nói, chỉ cần ghi 
nhận trong tâm trong khi quan sát quá trình này với sự tỉnh thức. 


Nếu tâm phóng ra ngoài, hãy ghi nhận sự phóng tâm. Sau đó quay trở lại để ghi nhận sự phông và xẹp 
của bụng. 


Q.049 - Tƒ bodnly ƒatigue or điscomjfort imtervenes, how many thnes should you note? 


-_ Ifbodily fatigue or discomfort Intervenes, note 1t two or three times, then return to noting the rIsing 
and falling movements. 


Q.049 - Nếu thân mệt mỏi hoặc không thoải mái, bạn nên ghi nhận bao nhiêu lần? 


Nếu cơ thể mệt mỏi hoặc không thoải mái, hãy ghi nhận nó hai hoặc ba lần, sau đó quay trở lại để ghi 
nhận sự phông và xẹp. 


@.050 - If a sound 1s heard, how many times should you note? 


- Ifa sound 1s heard, note 1t two or three times, then return to the rising and falling. Continue to note 
1n this way for Just three minutes. 


Q.050 - Nếu bạn nghe thấy một tiếng động, bạn nên ghi nhận bao nhiêu lần? 


Nếu bạn nghe thấy một tiếng động, hãy ghi nhận nó hai hoặc ba lần, sau đó quay trở lại để shi nhận sự 
phông và xẹp. Tiêp tục ghi nhận theo cách này trong chỉ ba phút. 


Q.051 - In three minutes are there less than a hundred and fƒfly such momenfs? 


- _ Within aminute there are about fifty or sixty moments of noting, so 1n three minutes there are no 
less than a hundred and fity such moments. All ofthese acts of noting are cultivation of vipassana 
kusala in accordance with the Buddha”s teaching. When our concenfration deepens as we øo on 
nong In this way, we wIll come to know mind and matter as distinct phenomena, and the causal 
relationship between them. We will realise that they arise and pass away constantly, which 1s theIr 
characterIstIc of Impermanence. In the process we wIll develop progressive staøges of Insipht, 
eventually realising nibbana with the knowledge of the path and 1s fruition. May you therefore 
practise this vipassanã meditation with as much vigour as you can and quickly attain nibbãna. 


Q.051 - Trong ba phút có ít hơn một trăm năm mươi khoảnh khắc như vậy không? 
» _ Trong một phút có khoảng 50 hoặc 60 khoảnh khắc để ghi nhận; vì vậy trong ba phút sẽ không Ít 


hơn 150 khoảnh khắc như vậy. Tất cả sự ghi nhận này là việc phát triển thiện nghiệp Minh sát 
(kusala vipassanä) theo như giảng dạy của Đức Phật. Khi tâm định của chúng ta sâu sắc hơn vì 


Page 20 øƒ 


chúng ta tiếp tục ghi nhận theo cách này, chúng ta sẽ hiểu được thân và tâm là những hiện tượng 
riêng biệt và mỗi tương quan nhân quả giữa chúng. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng liên tục sanh và 
diệt, và đó là đặc tính vô thường của chúng. Trong quá trình này, chúng ta sẽ phát triển các giai đoạn 
tiến triển của tuệ minh sát, và cuối cùng chứng ngộ Niết bàn với hiểu biết về Đạo và Quả. Chúc bạn 
hãy hành thiền vipassanã này với nhiều năng lực có thể và nhanh chóng chứng ngộ Niết bàn. 


Mindfulness — The Only Way — Chánh Niệm — Con Đường Độc Nhất 


@.052 - How many kimds oƒ benefits oƒ mindƒulness can you gef? 
-_ The Buddha taught us In the Satipatthãana Sutta: 


“Ekayano ayam bhikkhave magøo, satfanam visuddhiya, sokaparidevanam samatikkamaya, 
dukkhadomanassanam atthangamaya, ñãyassa adhigamaya, nibbãnassa sacchikiriyaya, yadidam caftãro 
safipatthana. ” 


'“This 1s the only way, monks, leading to the purification of beIngs, to the transcendence of ørief and 
lamentation, to the cessation of pain and sorrow, to the attainment of the right method, and to the realisation 
of nbbãna; namely, the four foundations of mindfulness.” 


Q.052 - Bạn có được bao nhiêu loại lợi ích từ chánh niệm? 


Đức Phật đã dạy chúng ta trong Kinh Satipatthana: “Ekaãyano ayam bhikkhave magøo, safftãnam 
visuddhiya, sokaparidevanam samatikkamaya, dukkhadomanassanamm aithangamaya, ñãyassa 
adhieamaya, nibbãnassa sacchikiriyaya, yadidamm cattaro satipafthana.`” “Này các tỳ kheo, đây là con 
đường duy nhất, dẫn đến sự thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, đạt được 
phương pháp đúng đắn và chứng ngộ Niết bàn; đó là bốn nền tảng của chánh niệm.” 


@.053 - Why do living beings do such evil things as killing, causing 1nJury, s(ealing, robbery, and lying? 


- __ Because they have defilements (k//esa) like greed and hatred, living beings do such evil things as 
killing, causing InJury, stealing, robbery, and lying. As a result of these evils they suffer In the four 
lower worlds (a2ãya). Even 1ƒ, as a result of some good deed, they are born 1n the human realm, 
they suffer such miserles as early death, 1llness and poverty. These defilements cause them to be 
reborn repeaftedly and thus to undergo suffering like old age, disease and death. If one wishes to be 
free from this suffering, one must strive to pur1fy oneself of these defilements. 


Q.053 - Tại sao chúng sanh lại làm những hành vi độc ác như giết người, gây tốn thương, trộm cắp, cướp 
đoạt và nói dôi? 


Bởi vì họ có những các phiền não (kilesa) như tham lam và sân hận, chúng sanh làm những hành vi ác 
độc như giết người, gây tốn thương, trộm cắp, cướp đoạt và nói đối. Kết quả của những điều ác này là 
họ phải chịu khổ ở bốn cõi thấp hèn (apaya). Ngay cả khi, nhờ một thiện nghiệp nào đó, họ được sinh ra 
làm người, họ vẫn phải chịu nhiều đau khổ như chết sớm, bệnh tật và nghèo đói. Những phiền não này 
khiến họ luân hồi và trải nghiệm những đau khổ như già, bệnh và chết. Nếu ai muốn thoát khỏi sự đau 
khổ này, họ phải cố gắng làm sạch khỏi bản thân những phiền não đó. 


Page 2] oƒ 
Q.054 - What is only one way to remove these defilemenfs? 


- __ There Is onÏy one way to remove these defilements — the way of mindfulness (Satipatthana), by 
which one contemplates what 1s going on 1n one”s own mind and body. If one wishes to get rid of 
the defilements like greed and hatred, one has to follow this only way of Satipatthana. “Ekãyana ” 
means “ “he Only Way” — there 1s no other way, no alternative. If you walk straight on along the 
only road, you wilÏ not øo astray, as there 1s no Junction, you are sure to reach your destination. 
Similarly, since Satipatthãna 1s the only way, 1Ÿ you continue training yourself in mindfulness, you 
will ultimately attain Arahantship, the noble state of complete purIty from all defilements. That 1s 
why the Buddha taught us to follow this way of mindfulness. 


Q.054 - Chỉ có một cách duy nhất để loại bỏ những phiên não này là gì? 


Chỉ có một cách duy nhất đề loại bỏ những phiền não này - đó là con đường của chánh niệm 
(Safipafthäna), bằng cách quan sát những điều đang diễn ra trong tâm và thân của mình. Nếu ai muốn 
loại bỏ những phiền não như tham lam và thù hận, họ phải tuân theo con đường duy nhất này của chánh 
niệm. “Ekãyana” có nghĩa là “Con Đường Duy Nhất” - không có con đường khác, không có lựa chọn 
khác. Nếu bạn đi thắng trên con đường duy nhất, bạn sẽ không lạc đường, vì không có ngã tư, bạn chắc 
chắn sẽ đến được đích. Tương tự như vậy, vì Satipatthana là con đường duy nhất, nếu bạn tiếp tục huấn 
luyện mình với chánh niệm, cuối cùng bạn sẽ đạt được quả vị A-la-hán, trạng thái cao thượng hoàn toàn 
rửa sạch mọi phiền não. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy chúng ta đi theo con đường của chánh niệm 
này. 


Q.055 - How can they eradicate all suƒƒering, In this case, whaf† are examples2 


- _ Only by training themselves mm this Sa7ipatthana method can they eradicate all suffering. During 
the Buddha”s time there was a young woman called Patacara, who lost her husband, her two sons, 
her parents and her brother — all those near and dear to her. She was so overwhelmed with grief 
that she was driven to madness. One day she came to the Blessed One, heard the Dhamma, took up 
Satipatthãna meditation and dispelled all her grief and lamentation, øaining peace of mind forever. 


- _ Today too, many people have lost sons, daughters, husbands, wives and parents. They were so 
stricken with grief that they could not eat or sleep. They came to me, and after taking up 
Safipatthana meditation under my guidance, were relieved of their sorrows 1n a manner of four, 
five or ten days. The number of such people 1s now more than a thousand. 


- __ The practice of Saíipatthana wIll lead one to the cessation of øgrief and lamentation, not only In this 
existence, but 1n all existences to come as well. 


Q.055 - Lầm sao họ có thể diệt trừ được mọi khổ đau? Trong trường hợp này, có những ví dụ nào? 


Chỉ bằng việc hành phương pháp Satipatthãna này, họ mới có thể diệt trừ mọi đau khổ. Vào thời Đức 
Phật, có một người phụ nữ trẻ tên Patäcära, người đã mắt chồng, hai người con trai, bố mẹ và anh trai - 
những người thân yêu gần gũi nhất của cô. Cô ấ ầy bị đè nến bởi nỗi đau buồn quá mức nên trở thành điên 
rồ. Một ngày, cô đến gặp Đức Phật, nghe pháp, bắt đầu hành thiền Satipatthãna và xua tan hết nỗi sầu 
muộn, có được sự an bình trong nội tâm. 


Ngày nay, nhiều người đã mắt con trai, con gái, chồng, vợ và cha mẹ. Họ bị áp chế bởi sự đau buồn đến 
độ không ã ăn ngủ được. Họ đến gặp tôi và sau khi hành thiền Satipatthãna dưới sự hướng dẫn của tôi, họ 
giải thoát khỏi nỗi đau buồn của mình trong vòng bốn, năm hoặc mười ngày. Số người như vậy hiện nay 
cũng đã lên hơn một ngàn. 


Việc hành Satipatthana sẽ đưa ta đến sự chấm dứt đau buồn và than khóc, không những chỉ trong kiếp 
này, mà còn trong tât cả các kiệp tương lai. 


Page 22 oƒ 


Q.056 - ]ƒyou wanf to eradicafte suƒfering, what should you đo? 


- __ The practice of Satipatthana wIll lead one to the cessation of ørief and lamentation, not only in this 
exIstence, but 1n all existences to come as well. So If you want to eradicate suffering, you must take 
up the practice of Sa7ipatthana meditation. 


Q.056 - Nếu bạn muốn tiêu diệt nỗi đau khổ, bạn nên làm gì? 


» - Sự tu luyện của Satipatthãäna sẽ dẫn đến sự chấm dứt của khổ ưu, không chỉ trong kiếp này, mà còn 
trong tất cả các kiếp tương lai. Vì vậy, nếu bạn muốn tiêu diệt nỗi khổ ưu, bạn phải bắt đầu hành 
thiền Satipatthana. 


Q.057 - What is the practice öoƒ Satipatthaãna? 
- __ The practice of Satipatthana has four aspects: 
1. Mindfulness of the body (wãyãnupassand satipatthand). 
2. Mindfulness of feelings (wedananupassana satipatthana). 
3. Mindfulness of thoughts (c/fanupassana satipatthana). 
4 


Mindfulness of mind-obJects (dhammmanupassana saftipatthana). 
Q.057 - Thực hành Satipatthãna bao gồm bốn khía cạnh: 


Niệm thân (kãyãnupassana satfipafthana). 
Niệm thọ (vedananupassana safipafthana). 
Niệm tâm (c//ãmnupassana satipafthana). 
Niệm pháp (dhammanupassana satipafthana). 


nh phi 


Mindfulness of the Body 

@.058 - How many ways of contemplating the body are there? 
- __ There are fourteen ways of contemplating the body. 

Q.058 — Có bao nhiêu cách để niệm thân? 


Có mười bôn cách đê niệm thân. 


Q.059 - What is the ƒirsf way? 


- _ Änäãpãna” means the inhaled and exhaled breath. Every time aïr is breathed ¡in and out through the 
nosfrils, one makes a note of the In-breathing and out-breathing. By so doing, jhãnIc concentration 
can be developed, and from this Jhana one can develop 1nsight Into the Impermanent nature of 
meníal and physical phenomena. This 1s how 1t 1s explained In the commenftarles. 


Q.059 — Cách thứ nhất là gì? 


Phương pháp đầu tiên là “Anãpãng”, cô nghĩa là hơi thở vào và thở ra. Mỗi khi hơi thở đi vào và đi ra qua 
mũi, ta ghi nhận về sự hít vào và thở ra. Bằng cách này, ta có thể phát triển tâm định jhãna và từ đó, ta có 
thể phát triển tuệ minh sát về đặc tính vô thường của các hiện tượng thân tâm. Đây là cách được giải thích 
trong các chú giải. 


Page 23 oƒ 
Q.060 - What is the second way? 
- __ The second way 1s contemplation of the four postures: standing, sitting, walkIng and lying down. 
Q.060 — Cách thứ hai là g1? 


Phương pháp thứ hai là quan sát bốn oai nghi: đứng, ngồi, đi và nằm. 


Q.061 - What is the third way? 
- _ The third way 1s the four modes of clear comprehension (sưmpaj/añña). 
Q.061 — Cách thứ ba là gì? 


Phương pháp thứ ba là bốn cách hiểu rõ ràng (sampajañña). 


Q.062 - What is the ƒourth way? 


- __ The fourth way 1s to contemplate the thirty-two parts of the body: hairs of the head, haIrs of the 
body, nails, teeth, skin, and so on. When JhãnIc concentration 1s developed, 1t can be used to 
cultivate 1nsight. 


Q.062 - Cách thứ tư là gì? 


Phương pháp thứ tư là quán tưởng về 32 phần của cơ thê: tóc trên đầu, tóc trên cơ thể, móng tay, răng, da 
v.v... Khi tâm định Jhãna được phát triên, nó có thê được sử dụng đê phát triên tuệ minh sát (nsight). 


Q.063 - What is the ftƒ†th way? 
- __ The fifth way 1s developing 1nsight by contemplating the four elements. 
Q.063 — Cách thứ năm là gì? 


Phương pháp thứ năm là phát triển tuệ minh sát bằng cách quán bốn yếu tổ hay tứ đại. 


Q.064 - What are the nine rermaining confernDlations ? 


- __ The nine remaining contemplations are comparing oneˆs own body with a dead body to arouse 
loathsomeness. 


Q.064 — Còn chín cách quản tưởng còn lại là gì? 


Chín phương pháp quán tưởng còn lại là so sánh cơ thể của mình với một tử thi để đánh thức sự nhàm chán. 


Q.065 - Where must you concenfrate on when you walk? 


- _ When you walk, you must concentrate on the bodily movements 1nvolved in walkIing and note 
“walking, walking.ˆ You must note every part of the step from lifting the foot to pulling 1t down. 
When walking fast you must note “right step,ˆ “left step.ˆ When walking slowly you must note 
“lfting,ˆ “pushing forward,ˆ “dropping. ` 


Q.065 — Khi đang đi, bạn phải chú tâm vào đâu? 

Khi bạn đi, bạn phải chú tâm vào những chuyền động cơ thê liên quan đến sự đi và ghi nhận “đi, đi. Bạn 
phải ghi nhận từng phân của bước đi, từ việc nhâc chân lên đên việc đặt chân xuông. Khi đi nhanh, bạn phải 
ghi nhận “phải bước”, “trái bước”. Khi đi chậm, bạn phải ghi nhận “nhâc chân lên", “đây vê phía trước”, “đặt 
chân xuông'. 


Q.066 - Where must you concenfrate on when you stop walking and stand still? 


Page 24 of 


- _ when you When you stop walking and sftand still, you concentrate on the erect body and note as 
“standing, standing. ` 


Q.066 — Khi bạn dừng đi và đứng lại, bạn phải chủ tâm vào đâu? 


Khi bạn dừng đi và đứng yên, bạn phải chú tâm vào thâm mình đang thắng đứng và ghi nhận là “đứng, 
đứng". 


Q.067 - Where must you concenfrate on when you sit down? 


- __ When you sit down, you concentrate on the manner of sittIng down and note “sitting down.” When 
you have sat down, you arranse the positions of your limbs. Note every movement. 


Q.067 — Khi bạn ngôi xuống, bạn phải chú tâm vào đâu? 


Khi bạn ngồi. xuống, bạn phải chú tâm vào cách ngồi xuống và ghi nhận là ' ngôi xuống”. Khi bạn đã ngồi 
xuống, bạn sắp xếp lại vị trí tay chân của mình. Bạn phải ghi nhận từng chuyền động một. 


Q.066 - ]ƒ there is no movemenf and you are Jus† siting sHll, where ImuSf yOH concenfratfe on? 


- __ T there 1s no movement and you are Just sifting stIll, concentrate on the erect position of the body 
and nofe as “siftIng, siftIng. 


Q.068 — Nếu không chuyền động và bạn chỉ đang ngồi yên thì bạn phải chú tâm vào đâu? 


Nếu không có chuyền động và bạn chỉ đang ngồi yên, hãy chú tâm vào tư thế thắng đứng của cơ thê và ghi 
nhận là “ngồi, ngồi”. 


Q.069 - Our effort may soon slacken you nofe only one obJect like 'siting. ` In that case what should you 
do? 


- __ Your effort may soon slacken 1f you note only one obJect like “sitting.” In that case you can 
combine 1t with some other obJect such as touching and note as “sitting, touching.' 


Q.069 — Nếu chỉ ghi nhận một đối tượng duy nhất như "ngồi °. sự tỉnh tấn của bạn có thể sớm bị giảm đi. 
Trong trường hợp đó bạn phải làm gì? 


Nếu chỉ ghi nhận một đối tượng duy nhất như “ngồi”, sự tỉnh tấn của bạn có thê sớm bị giảm đi. Trong 
trường hợp đó, bạn có thê kêt hợp nó với một đôi tượng khác như đụng vào và ghi nhận là “ngôi, đụng”. 


Q.070 - Where must you concenfrate on when you nofe as Tising, ` ƒalng? 
- __ You musft concentrate on this movement and nofte as “rising,” “falling. 
Q.070 - Bạn phải chú tâm vào đâu khi bạn ghi nhận “phồng', “xẹp”? 


Bạn phải chú tâm vào sự chuyên động này và ghi nhận là 'phông”, “xẹp'. 


Q.071 - Why is 1 tứ mportanf to note whatever bodily movememt there 1s? 


- _ Enliphtenment can be very quick indeed! So 1t 1s Important to note whatever bodily movement 
there 1s. 


Q.071 — Tại sao việc ghi nhận mọi chuyên động cơ thể là quan trọng? 


Giác ngộ thật sự có thể xảy ra rất nhanh chóng! Do đó việc ghi nhận mọi chuyền động cơ thê thật là quan 
trọng. 


Q.072 - How do you distinguish between mìnd and mafter, when you note 'walking, ` Tising `? 


Page 25 oƒ 


-  When you note “walking,ˆ the walking 1s matter, a non-sentient thing. The noting 1s mind, which 1s 
sentilent. So you đistinguish between mind and matter. When you note the abdomen as “risingˆ the 
rIsing 1s matfer, and the notIng 1s mind. So you đistinguish between mind and matter. 


Q.072 — Làm sao bạn phân biệt thân và tâm khi bạn ghi nhận “đi”, phồng”? 


Khi bạn ghi nhận “đi”, thì việc đi là vật chất, một thứ không có ý thức. Việc ghi nhận là tâm, có ý thức. 
Vì vậy, bạn phân biệt giữa tâm và vật chât. Khi bạn ghi nhận ở bụng “phông”, cái phông là vật chât và 
sự ghi nhận là tâm. Vì vậy, bạn phân biệt giữa tâm và vật chât. 


Q.073 - When will you realise nibbaãna and aftain the noble path and ƒruition? 


- _ Once your knowledge of these three characteristics 1s perfected, you w1Ïll realise nibbana and aftain 
the noble path and fruition, you will become an Arahant. Then you wIll be free from all suffering 
after your fnal passing away (0arinibbang). At least you wIll attain the path and fruition of a 
Sfream-winner. Then you wIll never be reborn 1n the lower realms of existence again. So we must 
strive until we attain at least the stage of a Stream-winner. 


Q.073 - Khi nào bạn sẽ chứng ngộ Niết bàn và đạt được Đạo và Quả cao thượng? 


Khi sự hiểu biết của bạn về ba đặc điểm này được hoàn thiện, bạn sẽ chứng ngộ nibbaäna và đạt được 
Đạo và Quả cao thượng, bạn sẽ trở thành một vị Arahant. Sau đó, bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi sự 
đau khô sau khi qua đời lần cuối cùng (parimibbana). Ít nhất, bạn sẽ đạt được đao và quả của một vị 
Nhập Lưu. Sau đó, bạn sẽ không bao giờ phải tái sinh vào các cõi thấp hèn nữa. Vì vậy, chúng ta phải 
cố gắng cho đến khi ta đạt được ít nhất giai đoạn của một vị Nhập Lưu. 


Q.074 - What are The Four Modes of Clear Comprehension?? 
- — Now we come fo cultivating the ƒour modes oƒ clear comprehension: 
1. Satthaka sampajafñña (clear comprehension of benefi). 
2. Sappaya sampajañna (clear comprehension öoƒ suitabtliy). 
3. Gocara sampajafñña. (clear comprehension oƒ domain). 


4. Asammoha sampaJañña(clear comprehension öoƒnon-delusion). 
Q.074 - Có Bốn cách Hiểu Biết Rõ Ràng là gì? 
Bây giờ chúng ta bàn đến việc trau dồi bốn cách hiểu biết rõ ràng: 
1. Sãthaka sampajañña: Hiều biết rõ ràng về sự lợi ích của hành động. 


2. Sappäya sampdqjañna: Hiểu biết rõ ràng về sự thích nghĩ của hành động. 
3. Gocara sampdjañña: Hiểu biết rõ ràng về phạm vi và đối tượng của hành động. 


?_Spk comments at length on the practice of clear comprehension. 

For a translation see Soma, The Way of Mindfulness, pp. 83-132, and Bodhi, Discourse on the Fruits of Recluseship, pp. 96- 
134. Brniefly, the four are: (1) clear comprehension of purpose-fulness (s:/haka-sampajañña), discerning a worthy purpose In 
one”s Intended action; (2) clear comprehension of suitability (sa?pãya-sampajañña), discerning a suitable means of achieving 
one”s aim; (3) clear comprehension of the resort (gocara-sampaJañña), maintaining awareness of one”s meditation subJect when 
engaged In various activifles; and (4) clear comprehension as nondelusion (asaznoha-sampajañña), discerning one”s actions as 
conditioned processes devoid of a substantial self. 

For a good contemporary explanation, see Nyanaponika, The Heart of Buddhist Meditation, pp. 46-57. 


Page 26 of 


4. Asammoha sampajañña: Hiêu biệt rõ ràng không bị mê muội, không bị mơ hồ, với sự tỉnh táo và 
tâm định đây đủ. 


Q.075 - What kind öoƒ consideration is called 'satthaka sampajJañña? 


- __ When you are about to do or say something, you should consider whether 1t w1ll be useful or not, 
and then you should do or say only what 1s useful. This kind of consideration 1s called “sđ/haka 
SampaqJañña.` 


Q.075 - Loại suy nghĩ nào được gọi là “sa/£haka sampajañña'? 


Khi bạn chuân bị làm hoặc nói điêu gì, bạn nên xem xét liệu điêu đó có hữu ích hay không, sau đó bạn 
chỉ nên làm hoặc nói những điêu có ích. Loại suy nghĩ như vậy được gọi là “sđ/(haka sampajañña'`. 


Q.06 - What kind oƒ consideration is called 'sappaya sampajañna? 


- _ Even 1f1t 1s useful, you should also consider whether 1t 1s suitable or not, and then you should do or 
say only what 1s suitable. This 1s called “saøpãya sampajañna. ` These two modes of clear 
comprehension are beneficial in worldly matters as well. When meditating, you may consider 
whether you should do walking or sitting, then do whichever 1s more suitable. However, when you 
are contemplating 1n earnest, you do not need to make these considerations, but Just go on with 
yOur nofIng. 


Q.076 — Xem xét như thế nào được gọi là 'sappäya sampajañña'? 


Ngay cả khi điều đó có ích, bạn cũng nên xem xét liệu nó thích hợp hay không, và sau đó bạn chỉ nên 
làm hoặc nói những điều thích hợp. Điều này được gọi là “sapoäya sampajañña'. Hai loại suy nghĩ rõ 
ràng này cũng có lợi trong các vẫn đề thế tục. Khi thiền, bạn có thể xem xét liệu nên đi hay ngồi, sau đó 
hãy làm những gì thích hợp hơn. Tuy nhiên, khi bạn thiền một cách nghiêm túc, bạn không cân phải suy 
nghĩ như vậy, mà chỉ cần tiếp tục với việc ghi nhận. 


Q.077 - What is the third comprehension, gocara sampaJañña, Jor the meditator2 
- __ The third comprehension, øocara sampajañña, for the meditator, 1s Just noting the physiIcal and 
mental phenomena without any let-up. 


Q.077 - Sự tỉnh thức thứ ba, gocara sampajañña, cho người thiền là gì? 


Sự nhận thức thứ ba, gocara sampajañña, cho người thiền, chỉ là ghi nhận ghi nhận các hiện tượng vật 
lý và tâm lý mà không có bât kỳ gián đoạn nào. 


Q.076 - What is is asammmoha sampajañña? 


- __Äs you øo on meditating with gocara sampajañña, your concentration becomes strong and see for 
yourself the Incessant arising and passing away of things. You very clearly understand how these 
phenomena are Impermanent, unsatisfactory and not-self. This understanding 1s asanoha 
$ampajañña, which means comprehension without delusion. 


Q.078 - Asammnoha sampajañña có ý nghĩa là gì? 


Khi bạn tiếp tục thiền với §0cara sampajañña, tâm định của bạn trở nên mạnh mẽ và bạn tự thấy sự 
danh diệt liên tục của các hiện tượng. Bạn hiệu rõ ràng là những hiện tượng này là vô thường, bât toại 


Page 27 öøƒ 


nguyện và vô ngã. Sự hiệu biêt này được gọi là asammoha sampajafñña, có nghĩa là sự tỉnh giác không 
bị mê hoặc. 


Q.079 - What is gocara sampaJañña In going or coming? 


-  This practice of clear comprehension 1s explained 1n the text as, “Abhikkamte patikkante 
sampajänakari hoíi, ” which means, “Both in advancing and returning he practises clear 
comprehension.” This reminds us to note and know every step taken In going or coming, Thus 
noting the meditation obJects relentlessly 1s gocara sampajañña. 


Q.079 - Gocara sampajañña có nghĩa là gì khi đi tới hoặc đi lui? 


Thực hành của sự tỉnh giác này được giải thích trong văn bản như sau: “45hikkanfe pa{ikkante 
sampdajänakari hoi,” có nghĩa là “Cả khi đi tới và đi lui, người ấy thực hành sự tỉnh giác.” Điều này 
nhắc nhở chúng ta hãy ghi nhận và biết mỗi bước đi trong lúc đi tới hoặc đi lui. Do đó, việc ghi nhận 
không ngừng nghỉ các đối tượng thiền là gocara sampajañña. 


Q.060 - What is asammoha sampaJañña in walking ? 


- __Ás you øo 0n nofIng, your concenfratlon becomes very strong and you come to distinguIsh between 
mĩnd and matter. You know the walking as matter and the noting of 1t as mind. You may not know 
the Pa]i words “nãma” and “rũpa,` but 1Ÿ you know the difference between what 1s cognised and 
what cognises, then that 1s enough. Again, you understand that the intention to walk ø1ves rIse tO 
walking, and that walking øIves rise to the noting of the walking. So you distinguIsh between cause 
and effect. The intention to walk, the walking and the noting of 1t all pass away Iimmediately, so 
you undersfand very clearly that they are all impermanent. This 1s comprehension of things as they 
really are, or asamnoha sampajañña. 


Q.080 - Asarmmoha sampajañña có nghĩa là gì khi đi? 


Khi bạn tiếp tục ghi nhận, tâm định của bạn trở nên rất mạnh mẽ và bạn bắt đầu phân biệt được giữa tâm 
và vật chất. Bạn nhận ra việc đi là vật chất và việc ghi nhận là tâm. Bạn có thê không biết các từ Pã]i 
như “uzma ` hay “rupa”, nhưng nếu bạn hiểu được sự khác biệt giữa cái được biết và cái biết, và chừng 
đó là đủ rồi. Một lần nữa, bạn hiểu rằng ý muốn đi dẫn đến việc đi và việc đi dẫn đến việc ghi nhận cái 
đi. Vì vậy, bạn phân biệt được nguyên nhân và kết quả. Ý muốn đi, việc đi và việc ghi nhận đều biến 
mắt ngay lập tức, vì vậy bạn hiểu rõ rằng chúng đều tạm thời. Đây là sự hiểu biết về các vấn đề theo 
thực tế, hay còn gọi là asammmoha sampajañña. 


Q.061 - What is gocara sampaJañña and asammoha sampajañña In looking, 'seeing? 


- _ Then it says in the text, “4/okife vilokife sampajãnakari hoïi. ” Thịìs means, “In looking forward or 
looking aside, he practises clear comprehendsion.” Whenever you look and see you must nofe, 
“looking,ˆ “seeing,` which 1s gocara sampajañña. 


- __ This understanding of their true characfterIstIcs 1S øsammoha sampajañña. 


- __ Ás you continue to note, you realise how all the phenomena of looking, seeing and noting pass 
away Instantly. These acts of noting clearly are gocara sampajañña and understanding 
1mpermanence and so forth 1s 2sammuoha sampajañña. 


Q.081 - Gocara sampajaffa và asammoha sampajañña trong lúc “nhìn", “thấy' là gì? 


Page 28 of 


Tiếp theo, trong kinh, có nói, “4/okiie vilokite sampajãnakari hoii.” Điều này có nghĩa là “Trong khi 
nhìn về phía trước hoặc nhìn sang một bên, hành gia hiêu rõ ràng.” Khi bạn nhìn và thây, bạn phải ghi 
nhận, “nhìn,' “thây,' đó là gocara sampajafñña. 


Sự hiệu biệt vê đặc tính của chúng là asammmoha sampajañña. 


Khi bạn tiếp tục ghi nhận, bạn hiểu làm sao tất cả các hiện tượng nhìn, thấy. và ghi nhận biến mất ngay 
Bia tức. Cách ghi nhận rõ ràng như vậy là gocara sampajañña và sự hiểu biết về đặc tính vô thường 
.. là asammoha sampaJañña. 


@.062 - What is Mindƒulness oƒ The Four Elernen1s? 


- __Äs you øo on meditating In the way we have explained, you may come across what feels hard and 
rigid. Then you know the earth element (pathavidharu). When heat, warmth or cold 1s manIfest, 
you know the fire element (@odharu). When tension, stiffness, pushing or motion 1s manifest, you 
know the arr element (vãyodhđ£u). When liquidity, fluidity or wetness 1S manifest, you know the 
water element (2odhđfu). You clearly perceIve that there are only these four elemenis 1n this 
physical body and that there 1s no self or soul. Again, since these four elements arise and pass away 
very rapidly you understand how they are Impermanent, unsatisfactory and not-self. When you 
know these things as they really are, and when your knowledge has matured, you can realise 
nibbana by the noble path. You can then become a Stream-winner and so on. 


Q.082 — Chánh niệm về Bốn Yếu Tổ (hay tứ đại) là gì? 


e - Khi bạn tiếp tục thiền như cách đã giải thích, bạn có thể kinh nghiệm những cảm giác cứng và chắc. 
Lúc đó, bạn đang kinh nghiệm yếu tố đất (pathavidhäu). Khi cảm nhận được sự nóng, âm hoặc 
lạnh, bạn đang kinh nghiệm yếu tố lửa (0ejodhziu). Khi cảm nhận được sự căng, cứng, đây hoặc 
chuyền động, bạn đang kinh nghiệm yêu tố gió (phong đạp) (vayodhaiu). Khi cảm nhận được sự 
lỏng léo, lưu động hoặc â âm ướt, bạn đang kinh nghiệm yếu tô nước (ãpodhäix). Bạn rõ ràng biết 
rằng chỉ có bốn yếu tô này trong cái thân này và không có một cái ngã hay linh hồn nào cả. Một lần 
nữa, vì bốn yếu tố này sanh diệt rất nhanh, bạn hiểu rõ là chúng là vô thường, bất toại nguyện và vô 
ngã. Khi bạn nhận thức các hiện tượng này như chúng là vậy và khi trí tuệ của bạn đã trưởng thành, 
bạn có thê chứng đắc Niết bàn bằng thánh đạo. Bạn có thể trở thành một vị Nhập Lưu v.v... 


@.063 - What is Mindƒfulness oƒ Feelings2 


- _ Regarding the contemplation of feelings, the Buddha said, “Sukham vã vedanam vedayamano, 
'Sukham vedanam vedayami tỉ pajãnđti, dukkham va vedanam vedayamano, 'Dukkham vedanam 
vedayam1` tỉ pajãnãtH, adukkhamasukham và vedanam vedayamano 'Adukkhamasukham vedanam 
vedaydaml tỉ pajãnđfi. ” 

- __ This means, “When feeling a pleasant feeling one knows, “I feel a pleasant feeling,ˆ when feeling a 
painful feeling one knows, “[ feel a painful feeling,ˆ when feeling a neutfral feeling one knows, “[ 
feel a neutral feeling. `” 


- __ If sensatlons of tiredness or pain occur 1n the body while noting the rising and falling of the 
abdomen, you should concentrate on them and note as “tired” or “painful.” If the feelings disappear 
as you nofe, you can return to noting the rising and falling. 


Q.063 — Niệm thọ là gì? 
Về niệm thọ, Đức Phật nói: “Sukham vã vedanam vedayamano, “Sukham vedanan vedayaml Tỉ 


pajanđtl, dukkham vã vedanam vedayamano, 'Dukkham vedanam vedayami'` tỉ pajãnđti, 
qdukkhamasukham vã vedanarn vedayamano “4dukkhamasukham vedanam vedayaml Tỉ pajãnđíi. ” 


Page 29 øƒ 
Điều này có nghĩa là, “Khi trải nghiệm một cảm giác dễ chịu, người biết, “Tôi trải nghiệm một cảm giác 
đê chỊu,` khi trải nghiệm một cảm giác đau đớn, người biệt, “Tôi trải nghiệm một cảm giác đau đớn,” khi 
trải nghiệm một cảm giác trung lập, người biết, “Tôi trải nghiệm một cảm giác trung lập”.” 


Nêu có cảm giác mệt mỏi hoặc đau đớn nôi lên trong cơ thê trong khi đang ghi nhận phông xẹp của 
bụng, bạn nên chú tâm vào chúng và ghi nhận “mệt mỏi, mệt mỏi" hoặc “đau đớn, đau đớn". Nêu các 
cảm giác này biên mât khi bạn ghi nhận, bạn có thê quay trở lại việc ghi nhận phông và xẹp. 


Q.064 - ]ƒ the unpleasanf sensafions Increase, what should you t†ry? 


- __ T the unpleasant sensations Increase, you should try to bear them as much as you can. When you 
have to note sharp pains, 1t is good to remember the Burmese saying, “Patience leads to nibbãna.” 
If you can bear the pain and go on noting 1t, the pain often disappears. If so, go on noting the rIsing 
and falling, and your 1nsight w1ll make øreat progress. 


Q.084 - Nếu những cảm giác khó chịu tăng lên, bạn phải làm gì? 


Nếu những cảm giác khó chịu tăng lên, bạn nên cố gắng chịu đựng chúng cảng lâu càng tốt. Khi bạn 
phải ghi nhận những cơn đau nhói, hãy nhớ câu nói của người Miễn “Nhẫn nại dẫn đến Nibbãna.” Nếu 
bạn có thể chịu đựng đau đớn và tiếp tục ghi nhận, đau đớn thường sẽ biến mất. Nếu điều đó xảy ra, hãy 
tiếp tục ghi nhận phông và xẹp, và tuệ minh sát của bạn sẽ tiễn bộ rất nhanh. 


Q.065 - Jƒ, however, the paim persists and proves almost unbearable, what should you do? 


- TH, however, the pain persists and proves almost unbearable, you may change your posture. 
However, when you change, you must do so slowly and note every movement very carefully. This 
1s how one should meditate on feelings In the body. 


- __Ás you are noting, unpleasant thoughts too may arIse. You may feel miserable or disheartened. 
Then you should note as “miserable” or “disheartened.ˆ They will very soon pass away as you nofte 
on. Then return to noting the rising and falling again. If a pleasant feeling arIses 1n the body, nofe 1t 
as “pleasant, pleasant.ˆ If happiness or Joy arIses 1n the mind, Just note “happy” or “Joyful.” Such 
happy moods wIll come to you 1n torrents when you gain the knowledge of arising and passing 
away (udayabbaya-ñana). You wIÏll also experlence great Joy or rapture (7777). Thĩs foo, you must 
nofe as “rapture, rapture. ˆ 


Q.085 -Tuy nhiên, nếu cơn đau vẫn kéo dài đến độ không chịu nổi, bạn phải làm gì? 


Tuy nhiên, nỗi đau vẫn kéo dài và gần như không chịu được, bạn có thê thay đổi tư thế. Tuy nhiên, khi 
thay đôi, bạn phải làm thật chậm và ghi nhận môi chuyên động một cách cân thận. Đây là cách bạn nên 
hành thiên vê cảm thọ trong thân. 


Khi bạn đang ghi nhận, các ý nghĩ khó chịu cũng có thể nảy sinh. Bạn có thể cảm thấy khốn khổ hoặc 
thất vọng. Sau đó, bạn nên ghi nhận như là “khốn khổ” hoặc “thất vọng”. Chúng sẽ rất nhanh chóng 
qua đi khi bạn tiếp tục ghi nhận. Sau đó, hãy trở lại ghi nhận phông và xẹp. Nếu một cảm giác dễ chịu 
nảy sinh trong cơ thê, hãy ghi nhận nó là “dễ chịu, dễ chịu”. Nếu hạnh phúc hoặc niềm vui nảy sinh 
trong tâm trí, hãy ghi nhận “vui mừng” hoặc “niềm vui”. Những trạng thái tâm trạng vui vẻ như vậy sẽ 
đến với bạn một cách dồn dập khi bạn đạt được tuệ sanh diệt (udayabbaya-ñana). Bạn cũng sẽ trải 
nghiệm được hÿ lạc mạnh (pï⁄). Điều này cũng cần phải ghi nhận là “hỷ lạc, hỷ lạc”. 


Q.066 - When will this neufral feeling become prormminent? 


Page 30 öøƒ 


- __ The neutral feeling, which 1s neither pleasant nor unpleasant, very often occurs in both the mind 
and the body, but 1t 1s hard to discern. Only when concentratlon 1s especially strong, wIll this 
neutral feeling become prominent after the disappearance of pain and before the appearance of 
pleasure, or after the disappearance of pleasure and before the appearance of pain. 


- __ These sensatlons break Into small pieces. You should note this neutral feeling too. When the 
knowledge of arising and passing away 1s well developed and the knowledge of dissolution 
(bhanga-ñana) 1s gained, thĩs neutral feeling w1ll become apparent. At the stage of knowledge of 
equanimrty about formations (sankhãrupekkha-ñana) 1t w1ll be even more prominent. Then you 
must note this neutral feeling. 


Q.066 — Khi nào thọ trung tính trở nên rõ ràng? 


Cảm giác trung lập, không dễ chịu cũng không khó chịu, thường xảy ra nhiều lần trong thân tâm, 
nhưng khó nhận biệt. Chỉ khi có tâm định thật mạnh, cảm giác trung lập này mới trở nên rõ rảng sau 
khi nôi đau biến mắt và trước sự xuất hiện của niềm vui, hoặc sau khi niềm vui biến mắt và trước sự 
xuất hiện của nỗi đau. 


Những cảm giác này bị vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Bạn cũng phải ghi nhận cảm giác trung lập này. 
Khi tuệ sinh diệt đã phát triển tốt và đạt đến tuệ diệt (bwañga- ñãna), cảm giác trung lập này sẽ trở nên 
rõ ràng. Ở tầng tuệ xả hành (sa»khãrupekkha-ñãna), nó sẽ trở nên nỗi bật hơn nữa. Lúc ấy bạn lại càng 
phải ghi nhận cảm giác trung lập này. 


Q.067 - When will you fimd that these sensations break imnto small pieces? 


- _ When your concentrafion 1s very strong, while you note “tired,” “hot” or “painful” you wIll fnd that 
these sensations break Into small pieces. To the untrained mind, tiredness, heat and pain seem to 
last very long, but to the mindful medifator they are Just small pieces and do not cause much 
discomfort, so he or she feels unperturbed. If one goes on medhitating, even severe pains can be 
overcome. So 1 1s said, “Samudaya-dhammanupassr vã ... vaya-dhammãnupassĩ vã ... samudaya- 
vaya-dhammanupassĩ vã vedanasu viharafi. ”— “He abides contemplating the arising of things In 
feelings, or he abides contemplating the passing away of things In feelings, or he abides 
contemplating both the arising and passing away of things 1n feelings. ” 


- __ While thus contemplating the arising and passing away of feelings, one can reach the noble path 
and become a Stream-winner. This 1s the contemplation of feelings (yedananupassana 
safipatthana). 


Q.087 — Khi nào bạn thất các cảm giác này vỡ thành từng mảng nhỏ? 


Khi tâm định rất mạnh, trong khi bạn đang ghi nhận “mệt mỏi, mệt mỏi” “nóng, nóng" hoặc “đau, đau” 
bạn sẽ nhận thấy rằng những cảm giác này vỡ ra thành từng mảng nhỏ. Đối với tâm chưa thuần thục, 
sự mệt mỏi, nóng và đau có vẻ như diễn ra trong thời gian dài, nhưng đối với hành gia có chánh niệm, 
chúng chỉ là những mảnh nhỏ và không gây nhiều phiên toái, vì vậy hành giả cảm thấy không bị 
khuyấy động. Nếu tiếp tục hành trì, thậm chí cơn đau nặng cũng có thê được vượt qua. Vì vậy, sách nói 
rằng: “S$amudaya-dhammäanupass vã... vaya-dhammäãnupassï vã ... samudaya-vaya-dhammiänupassĩ 
vã vedanäsu viharaii.” — “hành giả quán sự sanh của pháp trong thọ, hay hành giả sống quán sự diệt 
của pháp trong thọ, hay hành giả sống quán cả hai sự sanh và sự diệt của pháp trong thọ.” 


Như vậy trong khi quán sự sanh diệt của thọ, hành gỉa có thể đạt được chánh đạo và đắc quả Nhập lưu. 


Đây là quán thọ niệm xứ (vedananupassana safipafthana). 


Q.066 - What is Mindƒfulness oƒ Thoughts ? 


- _ (Regarding contemplation of mind (ci/-nupassanđ) 1t 1S said, “Saragam va citfanu “Sarãaga1n 


Page 3l oƒ 


cữtan ` tỉ pajanafi, vitaragam vã citam 'Vitaragan citan ` tỉ pajanafi ” — “(A monK) 1s aware 0Ÿ a 
p2sslonafe mind as “passlonate mind”; of a dispassionate mind as “dispassionate mind.ˆ” 'There are 
sixteen kinds of mind to contemplate. So, while contemplating the rising and falling, 1ƒ a passionate 
mind arises, you must nofte “passionate mind.ˆ As you note thus, the passionate mind wIll 
disappear. Then a dispassionate mind appears. Note 1t as “dispassionate mind.ˆ Likewlise, 1f an 
angry mind arIses, note as “angry mind.ˆ If a deluded thought occurs such as “I am permanent”, “l 
am happy” or “I am”, note 1t as “delusion.” 


- _ SImilarly, Ifa wandering mind appears, note 1t as “wandering.ˆ If a lazy mind appears, nofe 1t as 
“lazy.` You must note whatever mind appears and be aware 0Ý It as 1t 1s. When concentration 1s 
strong, whenever you note, you wIÏll find such minds arIsing and passing away, never remaining for 
a moment. So 1t 1s said, “Samudaya-dhammnanupassr va ... vaya-dhammaãnupassĩ vã ... samudaya- 
vaya-dhammanupass1 vã cittasmim viharafi”— “He abides contemplating the arising of things in 
the mind, or he abides contemplating the passing away of things In the mind, or he abides 
contemplating both the arising and passing away of things In the mind.” 


@.068 — Niệm tâm là gì? 


Về niệm tâm (ciftãnupassanl), sách có nói: “Sarãga1m vã ciftam “Saragam citan ` tỉ ĐI SnH, vifaragam vã 
cữtam 'Vitaragam cữtan ` tỉ pajãnafi”— “hành giả nhận biết tâm đam mê là “tâm đam mê); nhận biết tâm 
không đam mê là “tâm không đam mê”.” Có mười sáu loại tâm đề quán. Vì vậy, trong khi quán phòng và 
XẹP, nếu một tâm đam mê nôi lên, bạn phải ghi nhận là “tâm đam mê'. Khi bạn ghi nhận như vậy, tâm đam 
mê sẽ biến mắt. Sau đó, một tâm không đam mê xuất hiện. Ghi nhận nó là “tâm không đam mê'. Tương tự, 
nếu một tâm tức giận nồi lên, hãy ghi nhận là “tâm tức giận”. Nếu có một suy nghĩ mê muội xuất hiện chắng 
hạn như “Tôi là vĩnh cửu”, “Tôi là hạnh phúc” hoặc “Tôi là”, ghi nhận là “mê muội, mê muội'. 

Tương tự, nếu phóng tâm xuất hiện, ghi nhận là “phóng tâm”. Nếu một tâm lười biếng xuất hiện, ghi nhận là 
“lười biếng”. Bạn phải ghi nhận bắt kỳ tâm nào xuất hiện và nhận biết nó như nó là vậy. Khi tâm định mạnh, 
mỗi khi bạn ghi nhận, bạn sẽ nhận thấy những tâm này sanh và diệt, không tồn tại trong một khoảnh khắc 
nào. Vì vậy, sách có nói: “Samudaya-dhamnanupassi va... vaya-dhammmanuDassĩ vã ... sanuudaya-vaya- 
dhammanupassï vã citfasmim viharat°— “hành gia sống quán sự sanh của các hiện tượng trong tâm, hoặc 
hành gỉa sông quán sự diệt của các hiện tượng trong tâm, hoặc hành gia sống quán cả hai: sự sanh và sự 
diệt của các hiện tượng trong tâm.” 


@.069 - What is Mindƒulness oƒ Mind ObJects 2 


- - Now we wIll deal briefly with contemplation of mind-obJects or mental phenomena 
(dhammanupassana Safipaffhana). The Buddha taught the contemplation of menfal-obJects 1n five 
SectIOns. 


@.069. Niệm Pháp là gì? 


Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt về niệm pháp hay hiện tượng tâm lý (dhammanupassana Satipaffhana). Đức 
Phật đã dạy vê niệm pháp trong trong năm phân. 


Q@.090 - What is Mindƒfulness oƒthe Himdrances2 
- _ The first section 1s the contemplation of the hindrances (øarana). There are five of them: 
1. Sensual desire (wãmacchanđa). 
2. Anger or 1ll-will (yãpãđa). 
3. Sloth and torpor (/ma-middha). 
4. Restlessness and remorse (wuddhacca-kukkucca). 
5. Sceptical doubt (wicikcch4). 


- __ This Is the classification according to the Pä]i text, but 1Ý one separates /h7z and middha, and 


Page 32 öoƒ 


uddhacca and kukkucca, there w1Ïl seven In all. 


- __ H, while you are noting the rising and falling of the abdomen, sensual desire arises, you should 
nofe as “pleasure,` “desire” and so forth. This 1s explained in the text of the Satipatthana Sutfa as, 
“Santamva ajJhajjam kamacchandam 'Atthi me aJ]]haftam kãmacchando Tỉ pajaãnđfi.”—— “(A 
monk) who has sensual desire 1n him 1s aware, “There 1s sensual desire 1n me.””” As one notes thus, 
the sensual desire disappears. This disappearance of desire, too, should be noted. Sensual desire 
arIses because of 1gnorance, because one has failed to note the first thought. One must understand 
that this Ignorance of the real nature of things ø1ves rise to desire. As one meditates and 
unđerstands the truth, sensual desire ceases to arise. This fact, too, should be understood. When one 
reaches the path of Arahantship, one has completely eradicated such desires. You must understand 
that an Arahant 1s free from such desires. Thus, one should know about sensual desire. 


- _ In the same way, when anger arIses one noftes and 1s aware “I am angry.ˆ When one feels dull and 
lazy, note as “I feel dull” or “I feel lazy.` When one gets restless, note as “Ï am getfing restless. 
'When one feels remorse at having done something wrong, one must nofe as “[ feel remorseful." If 
one harbours doubts about the Buddha or the Dhamma, one must note and be aware of these 
doubts. One often mistakes doubt for 1deas. [f a meditator keeps on noting whatever arises, the 
hindrances wIll be dispelled. They come about because of 1gnorance. Once one 1s fully aware of 
them, they cease to arise. The noble path eradicates them completely. While meditating, one 
understands the arising and passing away of the particular hindrance one 1s noting. This 
understanding will lead one to the noble path and 1(s fruiton. One can become a Stream-wInner. 
Thịs, in brief, 1s contemplation of the hindrances. 


Q.090 — Niệm Chướng Ngại là gì? 
e _ Phần đầu tiên là niệm những các chướng ngại (zarana). Có năm chướng ngại: 


Ái dục (kãmacchanda). 

Sân hận (ryapada). 

Lười biếng và buồn ngủ (/hma-middha). 
Trạo cử và hồi tiếc (uddhacca-kukkucca). 
Hoài Nghĩ (vieikicchad). 


"n. mp8 


Đây là phân loại theo văn bản Pã|i, nhưng nếu tách riêng /ma và middha, và uddhacca và kukkucca, thì 
tông cộng có bảy chướng ngại. 


Nếu, trong khi bạn ghi nhận phòng và xẹp của bụng, ái dục nồi lên, bạn nên ghi nhận như là “sướng, 
sướng” “muốn, muôn" v.v... Điều này được giải thích trong Kinh Niệm Xứ (Satipatthãna Sutta) như sau: 
“Santamva ajJhaj]am kamacchandam “4tthi me qjjhatftam kamacchando Tỉ pajanđíi.` - “Một tỳ kheo mà 
có ham ái dục trong mình biết rằng, “Có ái dục trong tôi”.” Khi bạn ghi nhận như vậy ái dục sẽ biến mất. 
Việc biến mất này cũng nên được ghi nhận. Ái dục sanh khởi vì si mê, vì đã không ghi nhận suy nghĩ 
đầu tiên. Ta phải hiểu rằng cái không biết về bản chất thực sự của các pháp làm ái dục sanh khởi. Khi ta 
hành thiền và hiểu sự thật, ái dục ngừng nôi lên. Điều nà cũng cần được hiểu. Khi đạt được A-la-hán 
đạo, ta đã hoàn toàn cắt đứt mọi ham muốn như vậy. Bạn phải hiểu rằng một vị A-la-hán không còn các 
ham muốn như vậy. Bạn nên hiểu về ái dục như vậy. 


Cùng cách Ấy, khi sự sân giận nồi lên, bạn ghi nhận và biết “Tôi đang giận. Khi bạn cảm thấy lờ đờ và 
lười biếng, hãy ghi nhận: “Tôi cảm thấy lờ đờ” hoặc “Tôi cảm thấy lười biếng.” Khi bạn trở nên xôn xao, 
ghi nhận như “Tôi đang xôn xao." Khi bạn cảm thấy hối tiếc vì đã làm sai điều gì đó, bạn phải ghi nhận 
“Tôi cảm thấy hồi tiếc.” Nếu bạn có nghi ngờ vê Đức Phật hoặc Pháp, bạn phải ghi nhận và biết những 
nghỉ nEỜ này. Thường thì người ta nhằm lẫn nghỉ ngờ với ý tưởng. Nếu hành giả tiếp tục ghi nhận vào 
mọi điều nổi lên, các chướng ngại sẽ tan biến. Chúng phát sinh do vô minh. Một khi bạn biết rõ ràng về 
chúng, chúng ngừng phát sinh. Thánh đạo cắt bỏ chúng hoàn toàn. Trong lúc hành thiền, bạn hiểu sự 
sanh diệt của một chướng ngại nào đó mà bạn đang ghi nhận. Sự hiểu biết này sẽ dẫn bạn đến thánh đạo 
và quả của nó. Bạn có thê trở thành bậc Nhập Lưu. Tóm lại, đây là niệm các chướng ngại. 


Page 33 oƒ 


Q.091 - What is Contemplation oƒ the Aggregaftes2 


- __ÄÁs you contemplate the body by noting, “walking,” “standing,” “sitting,ˆ “rising,ˆ or “falling,` you 
know for yourself, ““Phis 1s matter, which 1s Insentlen(. It arises and passes away thus.” When you 
note “pain,` “pleasure,` “happy” and so on you know, ““Phis 1s pleasant or unpleasant feeling. It 
arises and passes away thus.” When you note “perceiving” you know, ““This 1s perception, which 
perceives sight and so forth. It arises and passes away thus.” When you nofe volitlons like 
“striving,ˆ “dong,” “speaking” and so forth you know, ““These are mental formations. They arise and 
pass away thus.” When you note “thinking” you know, ““PhIs 1s consciousness. Ít arises and passes 
away thus.” While you meditate on the arising and passing away of matter, feeling, perception, 
mental formations and conscIousness, you can reach the noble path and 1ts fruition, becoming a 
Stream-wimner. This, In brIef 1s contemplation of the five aggregates. 


Q.091 - Niệm các uấn là gì? 


Khi bạn quán thân bằng cách ghi nhận “đi, đi “đứng,đứng' “ ngồi, ngồi” “đứng lên, đứng lên' hoặc “xẹp, 
xẹp' bạn tự biết rằng, “Đây là sắc pháp, không có sự biết. Nó sanh và diệt như vậy.” Khi bạn ghi nhận 
“đau, đau,” “vui thích, vui thích” “hạnh phúc, hạnh phúc" v.v..., bạn biết rằng, “Đây là cảm giác dễ chịu 
hoặc khó chịu. Nó sanh và diệt như vậy.” Khi bạn ghi nhận "biết, biết bạn biết răng, “Đây là sự biết, 
biết thả v.v... Nó sanh và diệt như vậy.” Khi bạn ghi nhận các ý muốn như “cố gắng, cô găng' “làm, làm” 
“nói, nói” v.v... bạn biết rằng, “Đây là các tạo tác của tâm. Chúng nỗi lên và qua đi như vậy.” Khi bạn 
ghi nhận “suy nghĩ,' bạn biết rằng, “Đây là ý thức. Chúng sanh và diệt như vậy.” Khi bạn ghi nhận “suy 
nghĩ, suy nghĩ”, bạn biết “đây là tâm. Nó sanh và diệt như vậy'. Khi bạn đang hành thiền về sự sanh diệt 
của sắc, thọ, tưởng, hành và thức , bạn có thể đạt được thánh đạo và quả của nó, trở thành bậc Nhập 
Lưu. Tóm lại, đó là nệm ngũ uấn. 


@.092 - What is Contemplation oƒ the Six Senses ? 


- _lf, while seeing, one nofes “seeing, seeIng,` concentratlon will gradually develop and one comes to 
know the eye, the visible obJect and the seeing as distinct phenomena. The eye 1s called 
'cakkhäãyatana` — the eye organ from which arises visual consciousness (cakkh„viññana). The 
visible obJect 1s called “rwãyafana,` the sight from which arises visual conscIousness. The seeing 
1s called manayafana, mìnd organ, from which arises the act of conscIousness (that 1S phassa, 
vedana and so on). Failure to note what you see, or even 1ƒ you note 1t, failing to understand 
1mpermanence and so on, ø1ves rIise fo fetters such as taking pleasure 1n the visible obJect. You 
must also know the arIsing of the fetters. If the fetter passes away because of notIng 1t, you must 
know this too. Once you reach the noble path, these fefters cease to arise and this must also be 
known. This 1s how you should meditate and understand with regard to seeing. 


- In the same way, If one note “hearing, hearing” one understands the physical phenomena of the ear 
and the sound. If one notes “smelling, smellingˆ one undersfands the physical phenomena of the 
nose and the odour. If one notes “tasting, tastIing” one understands the physical phenomena of the 
tongue and the taste. I one no(es “touching, touching” one understands the physical phenomena of 
the body and tangible obJects. (Contemplation of walking, standing, sitting, r1sing and so on belong 
to this contemplation of touch. That 1s why we say “touching” and so on). One who notes “thinking, 
thinkingˆ while thinking understands the physical phenomenon of the base of conscIousness and 
the mental phenomenon of 1deas or mind-conscIousness. If you do not know them as they really 
are, because you have failed to note them properly, fetters like sensual desire arise from the sIx 
senses. This arising of fetters must also be noted. If, on being promptly noted, they pass away, note 
this too. When, on reaching the noble path, these fetters cease to arise altogether, you must know 
this too. 


- _ By notIng “seeing,ˆ “hearing,'ˆ and so on, and by understanding the real nature of the eye, visible 
obJects, seeing and so on, you can gain the noble path and become a Stream-winner. This, 1n brIef, 


Page 34 of 
1s the contemplation of the six senses. 


- __ The fetters (samyojana) referred to here are defilements or base Instincts, which, like the ropes that 
restrain oxen, bind us firmly to the round ofrebrrth (samsara). They are: 

Sensual desire (kđmmaräga). 

Anger or aversion (pa/ieha). 

Pride (mãna). 

Wrong views (đ¡//h¡) that mistake mind and matter as self. 

Scepticism or doubt (vicikcch3). 

Adherence to rites and rituals (s⁄2zbbafaparamasa). This means to believe than any practice other than 

the Eightfold Noble Path will lead to liberation. 

7. Craving rooted In eternalism (5havaraga). Believing that one will continue to exIst after death, one 
craves for continual pleasure. 

8. Craving roofed 1n annihilationism (v/bhavaraga). Believing that one wIll not exist after death, one 
craves fo enJoy the present life. 

9. Avarice (macchariyđ). 

10. Ignorance (zv7/a) or delusion through which one mistakes what 1s Impermanent, unsafIsfactory and 
not-self as permanent, happy and as having a self. 


VY ác 


Q.092 - Chánh niệm sáu giác quan (lục căn) là gì? 


Nếu trong lúc thấy, bạn ghi nhận “thấy, thấy, tâm định sẽ dần dần phát triển và bạn sẽ hiểu rằng con 
mắt, đối tượng có thê thây và sự thấy là các hiện tượng riêng biệt. Mắt được gọi là “cakkhäyafana `— 
nhãn căn mà từ đó nhãn thức sanh khởi (cakkhuviññana). Đối tượng có thể thấy được gọi là 
'rpãyatana` - hình đạng từ đó phát sinh nhãn thức. Sự thấy là 'zanãyafana, thức căn, từ đó phát sinh 
hoạt động của tâm (tức là phassa, vedana v.v...). Nếu bạn không ghi nhận vào những gì bạn thấy, hoặc 
ngay cả khi bạn ghi nhận vào nó, nếu không hiểu được sự vô thường v.v..., những ràng buộc như thích 
thú trong đối tượng có thể thấy sẽ phát sinh. Bạn cũng phải hiểu về sự phát sinh của những ràng buộc. 
Nếu những ràng buộc này biến mất nhờ ghi nhận chúng, bạn cũng phải biết điều này. Khi bạn đạt được 
thánh đạo, những ràng buộc này ngừng phát sinh và điều này cũng phải biết. Đây là cách bạn nên hành 
thiền và hiểu về sự thấy. 


Tương tự như vậy, nếu bạn £ nhận “nghe, nghe" bạn sẽ hiểu về hiện tượng vật lý của tai và âm thanh. 
Nếu bạn ghi nhận “ngửi, ngửi” bạn sẽ hiểu về hiện tượng vật lý của mũi và mùi hương. Nếu bạn ghi 
nhận “nếm, nếm” bạn sẽ hiểu về hiện tượng vật lý của lưỡi và vỊ. Nếu bạn ghi nhận “chạm, chạm bạn sẽ 
hiểu về hiện tượng vật lý của cơ thể và các đối tượng có thể cảm nhận. (Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, 
đứng dậy v.v... thuộc về chánh niệm chạm. Đó là lý do tại sao ta nói “chạm” v.v...). Người ghi nhận “suy 
nghĩ, suy nghĩ' trong khi suy nghĩ sẽ hiểu về hiện tượng vật lý của ý căn và hiện tượng tâm lý của ý 
nghĩ hoặc tâm-thức. Nếu bạn không hiểu chúng như chúng là vậy, vì bạn đã không ghi nhận đúng cách, 
những ràng buộc ái dục phát sinh từ sáu căn. Sự phát sinh này của những ràng buộc cũng phải được ghi 
nhận. Nếu chúng biến mất ngay sau khi được ghi nhận, bạn cũng phải ghi nhận điều này. Khi đạt được 
thánh đạo, những ràng buộc này ngừng phát sinh hoàn toàn, và bạn cũng phải biết điều này. 


Bằng cách ghi nhận “thấy,” “nghe,” v.v... và vì hiểu bản chất thực sự của mắt, đối tượng có thể thấy, Sự 
thấy v.v..., bạn có thể đạt được thánh đạo và trở thành bậc Nhập Lưu. Tóm lại đây là chánh niệm về sáu 
căn. 


Những ràng buộc (smyojana) được đề cập ở đây là những phiền não hoặc các bản năng cơ bản, tương 
tự như những sợi dây buộc trâu, ràng buộc chúng ta chặt chẽ vào vòng luân hôi (sasãra). Chúng bao 
gôm: 


Ái dục (kamaraga). 

Sân hận (pa/igha). 

Kiêu ngạo (mang). 

Tà kiến (đ////ở) hay sai lầm khi cho rằng thân và tâm là ngã. 
Hoài nghi hoặc sự nghi ngờ (vicikicchl). 


CUẾP: XI-uẾi-2 2E Sao 


Page 35 oƒ 


6. Sự gắn bó với nghỉ lễ và nghỉ thức (szbbataparämaäsa). Điều này có nghĩa là tin rằng bất kỳ 
phương pháp nào khác ngoài Bát Chánh Đạo sẽ dẫn đến giải thoát. 

7.. Sự khao khát dựa trên niềm tin vào sự tồn tại mãi mãi (bhavaräga). Tin rằng sau khi chết, ta sẽ tiếp 
tục tồn tại, ta khao khát để tiếp tục được vul thú. 

8. Sự khao khát dựa trên niềm tin vào sự diệt vong (vibhavaräga). Tin rằng sau khi chết, ta sẽ không 
tồn tại, ta khao khát để tận hưởng cuộc sống hiện tại. 

9. Ích kỷ (macchariyä). 

10. Vô minh (avij/Z) hoặc mê muội khi lầm tưởng những gì vô thường, bất toại nguyện và vô ngã là 
thường, hạnh phúc và có ngã. 


Q.093 - What are eradicated by the path oƒa Stream-winner (sotãapattnageq) and by the path oƒa Non- 
returner (anagami-Immagga2) 


- __ Of the above ten fetters, wrong view, doubt and adherence to rites and rituals are eradicated by the 
path of a Stream-winner (sof4pafi-magga); sensual desire and anger are eradicated by the path of a 
Non-returner (anãgãmi-magga) and the remaining fetters are eradicated by Arahantship. 


Q.093 - Những ràng buộc nào bị loại bỏ bởi Nhập Lưu đạo (sotäpattinagga) và Bắt Lai đạo (anägãmi- 
magga)? 


Trong số mười ràng buộc trên, tà kiến, hoài nghi và sự tuân thủ các nghi lễ và nghi thức được loại bỏ 
bởi con đường của VỊ Nhập Lưu (so/ãpafi-magga); ái dục và sân hận được loại bỏ bởi con đường của vị 
Bât lai (anagãmi-rmagga) và những ràng buộc còn lại được loại bỏ bởi A-la-hán đạo. 


Q.094 - What is Contemplation oƒ the Factors oƒ Enliehtenmen†1? 


- __ The factors of enlightenment (5oøjjhañga) are the means by which one realises nibbãna. There are 
seven of them: 


1. Mindfulness (sai). 

. Invesfigation of phenomena (dhammmavicay4). 
. Energy (wiriya). 

. JOy Or rapture (1i). 

._ Tranqullity (passaddhi). 


® CƠ. + QC) 


. Concentration (samađh)). 
7. Equanimtity (upekkha). 


- __ lt1s satd in the Satipatthana Sutfa that 1f any of these arise, one should be aware of it. lÝ any are 
absent, one should be aware of this too. The factors of enlightenment do not arIse 1n the begInner. 
They occur only when one has attained the knowledge of arIsing and passing away (udayabbaya- 
ñanga) or higher stages. If you persistently contemplate all phenomena, as explained In the sectlon 
on mindfulness of the body, by noting “walking,ˆ “standing,` “sitting,ˆ “bending,” “stretching,” 
“rising,ˆ “falling,ˆ “tired,” “hot,” etc., you wIll soon attain the knowledge of arising and passing 
away. Then you wIll clearly understand the impermanence of things. Every time you note the 
arising and passing away of things, you have the enlightenment factor “mindfulness.ˆ When your 
concentration slackens and you are not so mindful, you are aware that the factor of mindfulness 1s 
absent. Similarly, when the factor arises that investigates mind and matter, you are aware that 1 1s 
present, and when 1t 1s absent you are aware that 1t 1s absent. Through this awareness your 
concenfration will become very strong. As you develop your awareness of the arIsing and passing 
away Of these factors, you wIÏÏ in due course atfain the noble path and 1fs fruition, and become a 
Sfream-winner. This, In brIef, 1s the contemplation of the factors of enlightenment. 


Page 36 öoƒ 


Q.094 — Quán về các yếu tố của sự giác ngộ (giác chi) là gì? 


Những yếu tô của sự giác ngộ (bøjjhanga) là những phương tiện để ta chứng ngộ Niết bàn. Có tổng 
cộng bảy yêu tô: 


Niệm (sañi). 

Trạch pháp (dhammmavicaya). 
TinhTân (wiriya). 

Hỉ (07). 

Khinh An (passaddhi). 

Định (samađhì). 

Xả (upekkha). 


Tên in DI ng lẻ 


Trong kinh Satipatthãna, được nói rằng nếu bất kỳ yếu tố nào sanh khởi, ta phải biết nó. Nếu bất kỳ yếu 
tố nào vắng mặt, ta cũng biết đến điều này. Các giác chỉ không sanh khởi ở người mới học. Chúng chỉ 
xuất hiện khi người đạt được tuệ sanh diệt (wdayabbaya-ñana) hoặc giai đoạn cao hơn. Nếu ta kiên trì 
tìm hiểu tất cả các hiện tượng: như được giải thích HghẺ phần KHANH niệm về thân thể, bằng cách ghi 
nhận “đi,` “đứng,' 'ngồi,' “cúi,' “duỗi,' “phồng,” “xẹp,` 'mệt mỏi,` “nóng,” vv., ta sẽ nhanh chóng đạt 
được tuệ sanh diệt. Sau đó, ta sẽ hiểu rõ ràng sự vô thường của các pháp. Mỗi khi ta niệm sự sanh diệt 
của các pháp, ta có yếu tố giác ngộ “chánh niệm." Khi tâm định của ta yêu đi và ta không chánh niệm 
như trước, ta biết rằng yếu tố chánh niệm không có mặt. Tương tự, khi trạch giác chỉ xuất hiện để điều 
tra về tâm và thân, ta biết rằng nó có mặt, và khi nó không có mặt, ta biết rằng nó không có mặt. Qua sự 
biết này, tâm định của ta sẽ trở nên rất mạnh. Khi ta phát triển nhận thức về sự sanh diệt của những yếu 
tố này, ta sẽ đạt được thánh đạo và Quả của nó, và trở thành một vị Nhập Lưu. Tóm tắt đây là chánh 
niệm về những yếu tố của sự giác ngộ. 


@.095 - What is Contemplation oƒ the Four Noble Truths2 


- _ Regarding the contemplation of the Four Noble Truths the Buddha taught, “!damm dukkhan Tỉ 
yathabhutam pajanđ1i, 'Ayam dukkha-samudayo 1ỉ yathabhutam pajaãnãñ, 'Ayam dukkha- 
nirodho Tỉ yathabhitam pajãnari, Ayam dukkha-nirodha gãmimi patipadä tỉ yathabhitam 
pqjãnđïi.” — “He comprehends as 1t really 1s, “This 1s sufering.` He comprehends as 1t really 1s, 
“This 1s the cessation of suffering.” He comprehends as it really 1s, “This 1s the Path leading to the 
cessation of suffering.ˆ” 


O.095 — Quán về Tứ Diệu Để 


Nói đến Quán về Tứ Diệu Đề, Đức Phật đã dạy: 72a dukkhan Tỉ yathabhitam pajãnäti, 'Áyam 
dukkha-samudayo Tỉ yathabhutam pajãndti, Ayam dukkha-mirodho ti yathabhiutam pajãnãti, Ayam 
dukkha-nirodha gãmini pafipadä 1i yathabhitam Ppajänaii. 7- “Người hiểu rõ như là vậy, “Đây là khô.” 
Người hiểu rõ như là vậy, “Đây là sự chấm dứt của khổ.” Người hiểu rõ như là vậy, “Đây là Con đường 
dẫn đến sự châm dứt của khổ.” 


Q.096 - The mental and physical phenomena occurring in the body are really Just suffering. Why? 


- _ Because they are the basis of suffering like physical pain, mental pain, old age, death and so on. 
Since they are Impermanent, death can come at any moment. Physical suffering like aches and 
paIns occur because there 1s a physlcal body and conscIousness. Without a physIcal body, physical 
paIn 1s quite ImpossIble. 


Q.096 — Các hiện tượng danh sắc diễn ra trong cái thân này thật sự chỉ là khổ. Tại sao vậy? 


Bởi vì chúng là nên tảng của sự khô như đau thân, đau tâm, tuôi già, cái chêt v.v... Bởi chúng là không 
thường, cái chêt có thê đên bât cứ lúc nào. Sự đau đớn của thân như nhức nhôi và đau đón xảy ra vì có cái 


Page 37 of 


thân và cái tâm. Nếu không có thân tâm thì đau thân sẽ không thê xảy ra. 


Q.097 - Though there is a body, 1ƒ there is no consciousness, pain or sufJfering is also impossible. Why? 


- — la log or a stone or a lump of clay 1s beaten with a stick, struck with a knife, or put Into a fire, 1t 
will suffer no pain because 1t lacks consciousness. So the physical body withouf conscIousness 1S 
no cause for physical pain. However, sentient beings have got both a physical body and 
COnscIousness, so they have to endure all kinds of physical and mental suffering. Therefore, mind 
and manner are really nothing but suffering. 


-  Moreover, every time we are reborn, we must undergo the suffering of old age, death and so on, 
because we have these mental and physical phenomena, which are subJect to decay and dissolution. 
So they are really suffering. They do not last for a second — not even a millisecond. They pass 
away very rapidly. If no more menfal and physical phenomena arise when they pass away, that 1s 
the moment to die. How terrible 1t 1s to depend for one”s support on these unreliable phenomena, 
which can bring death so suddenly. That 1s why they are nothing but suffering. 


- _ However, those who do not meditate on the arising and passing away of phenomena do not 
understand how unstable they are, and so are not alarmed. Even those who medhitate, 1ƒ they haven”t 
yet realised the fleeting nature of things, w1ll not be afraid. 


Q.097 - Mặc dù có cơ thể, nếu không có tâm thì đau đớn hay khổ đau cũng là không thể xảy ra. Tại sao 
vậy? 


Nếu một khúc gỗ, một tảng đá hay một miếng đất sét bị gậy đập, bị dao đâm, hoặc bị lửa đốt, chúng sẽ 
không đau đớn vì chúng không có tâm. Do đó, một cơ thê vật chất không có tâm thì không bị đau đớn. 
Tuy nhiên, các sinh chúng có cả thân và tâm, và do đó, họ phải chịu đựng mọi loại đau đớn về thể chất 
và tinh thần. Vì vậy, tâm và thân thực sự không gì khác ngoài sự khổ đau. 


Hơn nữa, mỗi khi chúng ta tái sanh, chúng ta phải trải nghiệm sự khổ đau của già, chết v.v... vì chúng ta 
sở hữu những hiện tượng tâm lý và vật chất này, mà chúng thì dễ bị suy tàn và tan rã. Do đó, chúng thực 
sự là sự khổ đau. Chúng không tồn tại nỗi một giây hay một phần nghìn giây; chúng qua đi rất nhanh. 
Khi không có thêm hiện tượng tâm lý và vật chất nảy sinh khi chúng qua đi, đó chính là lúc chết. Thật 
đáng sợ khi phải phụ thuộc vào những hiện tượng không đáng tin cậy này đề tồn tại, vì chúng có thể 
mang cái chết đến một cách đột ngột. Đó là lý do tại sao chúng không gì khác ngoài sự khổ đau. 


Tuy nhiên, những ai không thiền về sự sanh diệt của cac pháp thì không hiểu rõ chúng bắt ồn như thế 
nào nên không thây lo ngại. Ngay cả những người hành thiên, nêu họ chưa kinh nghiệm được tính tạm 
thời của các pháp, họ cũng sẽ không lo ngại. 


Q.098 - When will one gain the deep kind oƒ concentration that can perceive the fleeting nature oƒ things? 


- __ Only then will one understand that death can come at any moment, and one wIll be alarmed. One 
wIll realise that what 1s the basis of pain, misery, old age and death 1s indeed suffering. One knows 
this for oneself, which 1s what the Buddha meant by the words, “ldaưm dukkhan tỉ yathabhữtam 
pqjãnđïi. — “He comprehends as It really 1s, “This 1s suffering.”” 


- _ Once you understand suffering as 1t really 1s, your attachment to these mental and physical 
phenomena 1s eliminated. This 1s comprehending by eliminating craving, which 1s the true cause of 
suffering. Every time you eliminate craving, you achieve the momentary cessation of sufering. By 
developing the path of Insight you achieve the knowledge of the truth of the path. This 1s how you 
understand the Four Noble Truths every time you medifate on suffering. As you conftinue to 
meditate and your 1nsight 1s perfected, you wIÏll realise nibbana. Thịs 1s knowing the truth ofthe 
cessation of suffering by the knowledge of the right path. By such knowledge the realisation of the 
truth of suffering 1s accomplished. The realisation of the truth of the cause of suffering 1s 


Page 3S öoƒ 


accomplished by eliminating 1t, and the truth of the path 1s accomplished by developing 1t. When 
you realise the Four Noble Truths by such meditation, you become at least a Stream-winner and are 
saved from the lower realms (apaya4) for ever. Thịs, 1n brIef, 1s contemplation of the Four Noble 
Truths. 


Q.098 - Khi nào ta sẽ đạt được tâm định sâu sắc để nhận thức được bản chất nhất thời của mọi pháp? 


Chỉ khi ta thật sự hiểu rằng cái chết có thể xảy bất cứ lúc nào và biết lo ngại. Ta sẽ nhận ra rằng, cái gì 
là nền tảng của đau khổ, khốn cùng, già và chết, cái đó chính là sự khổ đau. Điều này ta tự hiểu, đó là ý 
nghĩa của lời Phật dạy: “!4am dukkhan 1i yathãbhitam pajãnäti.” — “Người ấy hiểu như nó là vậy, 
“Đây chính là khổ.°”. 


Một khi ta hiểu khổ như nó là vậy, sự bám níu của ta với các hiện tượng tâm lý và vật lý này sẽ được 
loại bỏ. Điều này là hiểu biết bằng cách loại bỏ tham ái, nguyên nhân thực sự gây ra sự khổ đau. Mỗi 
khi ta loại bỏ tham ái, ta đạt được sự ngừng nghỉ tạm thời của khô. Bằng cách phát triỀn con đường tuệ 
minh sát, ta đạt được hiểu biết về Đạo đề. Đây là cách ta hiểu Tứ Diệu Đề mỗi khi tu tập về khổ. Khi ta 
tiếp tục tu tập và minh sát tuệ của ta được hoàn thiện, ta sẽ chứng ngộ Niết bàn. Đây là sự hiểu biết về 
diệt để bằng chánh đạo tuệ. Bằng sự hiểu biết như vậy, sự chứng ngộ của khổ đề được hoàn mãn. Sự 
nhận thức về sự thật của tập đế được hoàn mãn bằng cách loại bỏ nó, và đạo đế được hoàn mãn bằng 
cách phát triển nó. Khi ta chứng ngộ Tứ Diệu Đề bằng các hành thiền như vậy, ta ít nhất trở thành một 
vị Nhập Lưu và được giải thoát khỏi các cõi thấp hèn (z»äya) mãi mãi. Tóm lại, đây chính là sự tu tập 
về Tứ Diệu Đề. 


@.099 - What are The Fruits oƒ Mindfulness ? 


- _ Regarding the benefs that one will enjoy from the development oƒ this mìindƒulness the Buddha 
said, “Yo hì koci bhikkhave Ime cattäro satipafthane evamn bhãveyya, saffä vassani ... saftä mãsđni 
.. 9—faham, t†assa dvinnam phalanam aññataram phalam pafikankham, di†the va dhamme añña 
safi va upädisesa anägaãmiiä. ” — "“Whoever, monks, practIses these four foundatlons of 
mindfulness for seven years ... even for seven months ... even for seven days w1ll win one oŸtwo 
fruifs, In this very life he wIll win the highest knowledge or, 1Ÿ there 1s some attachment remaining, 
he will win the path of a Non-returner.” 


- __ lfyou cannot become a Non-returner as stated above, you can certainly become a Stream-winner. 
Q.099 - Những Quả của Chánh niệm là gì? 


Nói về những lợi ích mà một người sẽ được hưởng từ việc phát triển tính chánh niệm này, Đức Phật đã 
nói: “Yo hi koci bhikkhave ime caftäro satipafthane evam bhaãveyya, saffã vassani ... saffã mãsani ... 
safttaham, tassa dvinnan phalãnam añfataramn phalam pafihankham, di†the va dhamme añfiã safi va 
upadisesa anãgãmiiđ. ” — “Này chư tỳ kheo, a1 trong các quý ông tu Tứ Niệm Xứ này trong bảy năm... 
trong bảy tháng... trong bảy ngày sẽ đạt được một trong hai quả, ngay trong cuộc sống này, người đó sẽ 
đạt được tri thức cao nhất hoặc, hoặc nếu còn sót lại một ít dính mắc, người đó sẽ đạt được con đường 
của bậc Bắt Lai.” 


Nếu như bạn không trở thành vị Bất Lai như đã nêu ở trên, thì chắc chăn bạn có thể trở thành một vị 
Nhập Lưu. 


Q.100 —Do people have now realised the path, is ƒfuition and nibbana afier meditating ƒor one or fwo 
months on bodily movements, mental states, feelings or the six senses? Are they a ƒew or many? 


- _ Many have now realised the path, 1ts fruition and nibbãna after meditating for one or two months 
on bodily movements, mental states, feelings or the six senses. So by practising this Satipatthaäna 
method to the best of your ability, may you be able to attain the path and 1(s fruition, and may you 


Page 39 oƒ 


realise nibbãna very soon. 


Q.100 —- Hiện nay, có người nào đã Đạo, Quả và niết bàn sau khi thiền định một hoặc hai tháng về những 
chuyên động của thân, trạng thái của tâm, cảm thọ hay sáu giác quan không? Những người này ít hay 
nhiều? 


Rất nhiều người hiện nay đã chứng ngộ đạo, quả và niết bàn sau khi thiền định một hoặc hai tháng về 
những chuyên động cơ thê, trạng thái tâm, cảm giác hay sáu giác quan. Vì vậy, bằng cách thực hành 
phương pháp Satipatthana này với hết khả năng của bạn, mong rằng bạn sẽ có thể đạt được đạo và quả, 
và mong rằng bạn sớm chứng ngộ niết bàn. 


